CHỦ ĐỂ 

6. 

PHÉP D0I HÌNH VÀ PHÉP ĐỔNG DẠNG 

TRONG MẶT PHẲNG 

n Rài 01 

Định nghĩa 

PHÉP BIẾN HÌNH 


Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy 
nhất M ' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. 

Nếu ký hiệu phép biến hình là F thì ta viết F (M) = M' hay M' = F (M) và gọi 
điểm M ' là ảnh của điểm M qua phép biến hình F. 

Nếu .yf là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu = F[3£\ là tập các 
điểm M' = F (M), với mọi điểm M thuộc <5íf. Khi đó ta nói F biến hình áíf thành 
hình .yt ', hay hình yc' là ảnh của hình qua phép biến hình F . 

Phép biến hình biến mỗi điểm M thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 

o Bài 02_ 

PHÉP TỊNH TIẾN 


1. Định nghĩa 

Trong mặt phẳng cho vectơ V . Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M ' 


sao cho MM ' = V được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ V. 
Phép tịnh tiến theo vectơ V thường được lí 
hiệu là 71, V được gọi là vectơ tịnh tiến. 

Như vậy 

T ; (M) = M' ^ MM' = V. 



Phép tịnh tiến theo vectơ - không chính là phép đồng nhất. 

2. Tính chất 


Tính chất 1. Nếu 7 = T ; (N) = N' thì 

M’N’ = MN và từ đó suy ra M'N’ = MN. 




Tính chất 2. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam 
giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. 





3. Biểu thức toạ độ 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto v = {a\b). Với mỗi điểm M(x\y) ta có 
M'[x';y') là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo V. Khi đó 

x'—x = a x' = x + a 

y'—y = b y' = y + b 


MM' = V 


Biểu thức trên được gọi là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến T-. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 11 

NGUYỄN PHÚ KHÁNH - HUỲNH ĐỨC KHÁNH 


Đăng ký mua trọn bộ trắc nghiệm 11 
Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH 

FILE WORD 

- 0975 120 lí 

39 

Khi mua có sẵn File để riêng; 

File đáp án riêng để thuận tiện cho việc in ân dạy học 


CÃU HOĩ TRÁC NGHĨẸM 


Câu 1 . Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó? 
A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 



Lời giải. Khi tịnh tiến đưòng thẳng theo vecto V có phưong cùng phưong với đường 
thẳng thì đường thẳng biến thành chính nó. 

Mà có vô số vectd V có phưđng cùng phướng với đường thẳng. 

Vậy có vô sô" phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó. Chọn D. 

Câu 4. Cho hai đưòng thẳng d và d' song song với nhau. Có bao nhiêu phép tịnh 
tiến biến d thành d' ? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô". 

Lời giải. Trên d, d ' lần lượt lấy A, A ' bất kì. 

Khi đó, d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến vectơ AA '. 



















Vậy có vô sô"phép tịnh tiến biến d thành d' thỏa mãn d song song d' . Chọn D. 

Câu 5. Cho bốn đưòng thẳng a, b, a\ b' trong đó a II a', b /Ị b' và a cắt b . Có bao 
nhiêu phép tịnh tiến biến a thành a' và b thành b ' ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Giả sử a cắt b tại M; a' cắt 
b' tại M'. 

Khi đó vectơ MM ' là vectơ tịnh tiến thỏa 
mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 6. Cho đường thẳng a cắt hai đưòng thằng song song b vầ b'. Có bao nhiêu 
phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành chính nó và biến đường thẳng b thành 
đường thẳng b'l 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Giả sử a cắt b tại M; cắt b' 
tại M'. 

Khi đó vectơ MM ' là một vectơ tịnh tiến 
thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 7. Cho hình bình ~h.knh.ABCD . Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng 

AB thành đường thẳng CD và biến đường thẳng AD thành đường thẳng BC ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Có một phép tịnh tiến duy nhất 
theo vectđ tịnh tiến AC . Chọn B. 


B c 













D. Các phép tịnh tiến theo vectơ V, với mọi vectơ V ^ 0 tùy ý. 


Lời giải. Chọn c. 

A sai, ví dụ lấy A và A' tùy ý lần lượt nằm trên d và d '. Khi đó, phép tịnh tiến theo 
vectơ 2 AA' sẽ không biến d thành d'. 

B thiếu những vectơ có phương không vuông góc và không cùng phương với phương 
của d. 

D sai, vì V có phương cùng phương với phương của d thì d = d'. 

Câu 11. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng, 
c. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường 
thẳng đã cho. 

Lời giải. D sai, vì phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song 
hoặc trùng với đường thẳng đã cho. Chọn D. 

Câu 12. Cho phép tịnh tiến theo V = 0 , phép tịnh tiến T- biến hai điểm M và N 
thành hai điểm M' và N'. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Điểm M trùng với điểm N . B. MN = õ. 

C. MM' = ÃÕV' = õ. D. M'N’ = õ. 


Lời giải. Ta có 


T-(M) = M'^MM'=d _, , _ 

0 _ - >MM' = NN' = 0. ChọnC. 

T ẽ (N) = N' & NN' = õ 


Câu 13. Cho phép tịnh tiến vectơ V biến A thành Ả’ và M thành M'. Mệnh đề 
nào sau đây là đúng? 

A. ÃM = A'M\ B. ăm = 2 A'M\ C. ăm = -A'm\ D. 3 ÃM = 2A'M ] . 

Lời giải. Ta có AA' = V và MM'=V . A’ M’ 

• Nếu A = M A' = M' - >ĂM = A'M' = õ. 

• A^M —> AA' M' M là hình bình hành —*• AM = A'M'. 

Vậy ta luôn có AM = A'M'. Chọn A. A M 



Lời giải. Chọn A. Phát biểu lại cho đúng là " ABDC là hình bình hành". 























Câu 16. Cho hai đoạn thẳng AB và A'B'. Điều kiện cần và đủ để có thể tịnh tiến 
biến A thành A ' và biến B thành B ' là 

A. AB = A'B\ B. AB//A'B\ 

c. Tứ giác ABB'A’ là hình bình hành. D. AB = A'B'. 

Lời giải, giả sử có phép tịnh tiến T. biến A thành A’ và biến B thành B'. 


Khi đó ta có 


TJA) = A'oAA' = v _, _. 

v _ => AA' = BB' 

T ; (B) = B' & BB'=V 


- *AB + BA' = BA' + A'B'-&AB = A'B\ Chọn D. 

Chú ý : Rất dễ nhầm lẫn chọn C. Vì đề bài không nói A ^ A’ nên chưa chắc ABB' A' 
là hình bình hành. Hoặc 4 điểm A, B, Ả', B' thẳng hàng thì khi đó C sai. 

Câu 17. Cho phép tịnh tiến 71 biến điểm M thành M, và phép tịnh tiến T. biến Mj 
thành M 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Phép tịnh tiến T s+Ĩ biến Mj thành M 2 . 

B. Một phép đối xứng trục biến M thành M 2 . 

c. Không khẳng định được có hay không một phép dòi hình biến M thành M 2 . 

D. Phép tịnh tiến T a+J biến M thành M 2 . 


Lời giải. Ta có 


T n ( M) = M l ^ MM 1 = Ũ 
T, (Mj) = M 2 & M x M 2 = V 


YŨ + V = MM J + M l M 2 = MM 2 


Đẳng thức MM 2 =u+v chứng tỏ phép tịnh tiến T a+f biến M thành M 2 . Chọn D. 
Câu 18. Cho hai điểm p, Q cố định. Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kỳ thành 
M' sao cho MM' = 2PQ. Khẳng định nào sau đây là đúng? 


A. T là phép tịnh tiến theo vectơ PQ. 

B. T là phép tịnh tiến theo vectd MM'. 
c. T là phép tịnh tiến theo vectơ 2 PQ. 


D. T là phép tịnh tiến theo vectơ — PQ. 

Lời giải. Đẳng thức MM' = 2 PQ chứng tỏ phép tịnh tiến biến M thành M'. 


Chọn c. 

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho véctđ V = ( a\b ). Giả sử phép tịnh tiến theo 
V biến điểm M(x;y) thành M'[x';y’). Ta có biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo 
vectơ V là: 


\x' = x + a 

A. 

\x = X ÌJ rã 

B. \ 

c. 

x'—b = x — a 

\x'-\-b = x + a 

[y' = y + b 

[y = y'+b 


y'—a = y — b 

[y'+a = y + b 


Lời giải. Ta có MM' = (x'~x;y’— y). 


Theo giả thiết 71 (M) = M' «=> MM ' = V 


x'—x = a 
y'-y = b 


+ Ch»nA. 

y' = y + b 























Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình / xác định như sau: Với 
mỗi M[x;y), ta có M' = /(M) sao cho M'[x';y') thỏa mãn x' = x + 2; y' = y — 3. 

Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3). 

B. / là phép tịnh tiến theo vectđ V = (—2;3). 

c. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (—2;—3). 

D. / là phép tịnh tiến theo vectơ V = (2;—3). 

x’ = x + 2 

y = ỵ-3~ 


Lời giải. Theo giả thiết, ta có 


’ = (2;—3). Chọn D. 


Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A( 2; 5). Phép tịnh tiến theo vectơ 
v = (l;2) biến A thành điểm A’ có tọa độ là: 

A. A'( 3;1). B. A'( 1;6). c. A'( 3;7). D. A'( 4;7). 

Lời giải. Gọi A'(x;y) - >AA' = (x — 2;y-5). 


X = 3 
y = 7 


. Chọn c. 


Ta có T-. (A) = A'o AA'— V - >- X _ „ <í=> 

' \y-5 = 2 

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ V = (—3;2) và điểm A(l;3). Ánh của 

điểm A qua phép tịnh tiến theo vectđ V là điểm có tọa độ nào trong các tọa độ sau? 

A. (—3;2). B. (1;3). c. (-2;5). D. (2;-5). 

Lời giải. Gọi A'[x]y) là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectđ V = (— 3;2) 

=> AA' = (x — l;y — 3). 


X = —2 
y = 5 


. Chọn c. 


Tacó TAẦ) = A'&AA' = v - * x \ „ & 

A ’ Ịy — 3 = 2 

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A( 2;5). Hỏi A là ảnh của điểm nào 

trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectđ V = (l;2)? 

A. M (l;3). B. N (l;6). c. p(3;7). D. Q( 2;4). 

Lời giải. Giả sử M{x\ỳ) là điểm có ảnh là điểm A qua phép tịnh tiến theo vectđ 

V = (l;2) - >MA = {2-x]5-y). 


2 — x = \ 




X = 1 

y = 3' 


Chọn A. 


Tac ỐT,{M) = A&MA = V — 

A ’ [5 — y = 2 

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M (— 10;l) và M'(3;8). Phép tịnh 

tiến theo vectơ V biến điểm M thành M '. Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. v = (-13;7). B. v = (13;-7). c. v=(13;7). D. V = (—13;— 7). 

Lời giải. Gọi V = (a\b). 


Theo giả thiết: T.{M)=M'& MM ' = V 


3 —(—10) = I 
8 — 1 = ỉ) 




a = 13 
b = l 


. Chọn c. 


Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm M(4;2) thành 
điểm M'(4;5) thì nó biến điểm A( 2;5) thành 



















A. điểm A'( 5;2). B. điểm A'( 1;6). c. điểm A'(2;8). D. điểm A'(2;5). 

Lời giải. Gọi T ỹ là phép tịnh tiến thỏa mãn bài toán. 

Ta có MM' = (0;3). Gọi A'(x;y) =$■ AA' = [x — 2;y — 5). 


Theo giả thiết 


= = v _, _. 

v __. ^MM' = AA'<& 

T : (A) = A' AA' = V 


0 = X — 2 
3 = y — 5 




x = 2 

y = 8 ' 


Chọn c. 


Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(l;6), B[- 1;—4). Gọi c, D lần 
lượt là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (l;5). Mệnh đề nào sau đây là 


đúng? 

A. ABCD là hình thang. B. ABCD là hình bình hành, 

c. ABDC là hình bình hành. D. Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. 

Lời giải. Ta có đường thẳng CD là ảnh của đường thẳng AB qua phép tịnh tiến 
vectơ V = (1; 5). 

Mà AB = {— 2; —10) cùng phương V = (1; 5) 


-> AB = CD -> Bốn điểm A, B, c, D thẳng hàng. Chọn D. 

Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A có phương trình 
4x — y + 3 = 0. Ánh của đường thẳng A qua phép tịnh tiến T theo vectơ V = (2; — l) 
có phương trình là: 

A. 4x — y + 5 = 0. B. 4x — y + 10 = 0. c. 4x — y — 6 = 0. D. X — 4y — 6 = 0. 

Lời giải. Gọi A ' là ảnh của A qua phép T.. Khi đó A ' song song hoặc trùng với A 


nên A' có phương trình dạng 4x—y + c = 0. 

Chọn điểm A(0;3) € A . Ta có 7? [A) = A'(x;y) e A' 


AA' = V <í=> 


V —0 = 2 

y- 3 = -l 




X = 2 
y=2 


■Ả\ 2;2). 


Vì A’G A' nên 4.2 — 2 + c = 0 c = — 6- +A':4x — y — 6 = 0. Chọn c. 

Cách 2. Gọi M {x\y) là điểm bất kì thuộc đường thẳng A. 


Gọi M'(x'-,y') = T ; (M)< -= 


x'—x = 2 

y'-y = -1 


X = x'— 2 

ỵ = y'+ r 


Thay x = x'-2 và y = y'+ 1 vào phương trình A ta được 4(x’— 2) — (y'+l) + 3 = 0 
4x'-y'-6 = 0. 

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v(l;l). Phép tịnh tiến theo vectơ V 
biến đường thẳng A : X — 1 = 0 thành đường thẳng A'. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. A':v —1 = 0. B. A':* —2 = 0. c. A':x — y — 2 = 0. D. A':y — 2 = 0. 

Lời giải. Ta có T- (A) = A' -> A' song song hoặc trùng với A . Suy ra A': x + c = 0 . 


Chọn M (l;l) e A . Gọi M'(x;y)=T ; (M)< - >MM' = vo 


X — 1 = 1 


<í=> 


b-i = i 

■M'( 2;2)ễA' nên 2 + c = 0 <í=> c = —2- >A':x — 2 = 0. Chọn B. 


x = 2 
y = 2 
























Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A (2; — 1) thành 
điểm A'(l;2) thì nó biến đường thẳng d có phương trình 2x — y + l = 0 thành đường 
thẳng d' có phương trình nào sau đây? 

A. d':2x — y = 0. B. d' : 2x — y + 1 = 0. c. d' :2x — y + 6 = 0. D. d' : 2x — y — 1 = 0. 

Lời giải. Gọi V là vectơ thỏa mãn T.(A) = A’ - *v = AA' = (— 1;3). 

Ta có T.[d)=d' - >d’ song song hoặc trùng với d . Suy ra d': 2x-y + c = 0. 

Chọn M(0;ì)€d . Gọi M’(x;y) = T.(M)< - >MM' = V& 


x — 0 = —l X = —l 

- 

y -1 = 3 y = 4 


- »M'(— 1; 4) € d' nên 2.(— l) — 4 + c = 0 •£=> c = 6 - >d ': 2x — y + 6 = 0. Chọn c. 

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy nếu phép tịnh tiến biến điểm A (2; — 1) thành 
điểm A'(2018;2015) thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó? 


A. x+y — 1=0. B. x — y —100 = 0. c. 2x + y — 4 = 0. D. 2x — y —1 = 0. 

Lời giải. Gọi V là vectơ thỏa mãn T ĩ ( y A) = A' -► V = AA' = (2016;2016). 

Đường thẳng biến thành chính nó khi nó có vectơ chỉ phương cùng phương với V. 

Xét đáp án B. Đường thẳng có phương trình x—y —100 = 0 có vectơ pháp tuyến 
« = (1; —1), suy ra vectơ chỉ phương ũ = (l;l) // V (thỏa mãn). Chọn B. 

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 
2x — y +1 = 0 . Đe phép tịnh tiến theo vectơ V biến d thành chính nó thì V phải là 
vectơ nào trong các vectơ sau? 

A. v = (2;l). B. v = (2;-l). c. v = (l;2). D. v = (-l;2). 

Lời giải. Đe d biến thành chính nó khi và chỉ khi vectơ V cùng phương với vectơ chỉ 
phương của d. 

Đường thẳng d có VTPT n = (2; —l)- * VTCP ũ = (l;2). Chọn c. 

Câu 32*. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và a' lần 

lượt có phương trình 2x — 3y —1 = 0 và 2x ~ 3y + 5 = 0. Phép tịnh tiến nào sau đây 

không biến đường thẳng a thành đường thẳng a' ? 

A. u = (0;2). B. « = (-3;0). c. « = (3;4). D. « = (-l;l). 

Lời giải. Gọi ũ = (a;/3) là vectơ tịnh tiến biến đường a thành a'. 


Lấy M(x;y)ea. Gọi M'[x’;y') = T- u (M)< - >MM' = Ũ& 


X —X = a 

y'-y = p 


X = X — a 

y = y'-p 


- >M'(x'—a\y'— /3). Thay tọa độ của M' vào a , ta được 2(x — a) — 3(y-/3) —1 = 0 

hay 2x — 3y — 2a +3/3 — 1 = 0 . Muốn đường này trùng với a' khi và chỉ khi 
-2a + 3/?-l = 5. (*) 

Nhận thấy đáp án D không thỏa mãn (*). Chọn D. 

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và b lần lượt 
có phương trình 2x — y + 4 = 0 và 2x — y —1 = 0. Tìm giá trị thực của tham sô" m để 
phép tịnh tiến T theo vectơ ũ = [m;— 3) biến đường thẳng a thành đường thẳng b . 

















A. m = l. B. m = 2. c. m = 3. 

Lời giải. Chọn A(0;4) € d. 


c. m = 3. 


D. m = 4. 


„ ... , X = 0 + m 

Ta có 71 (A) = A'(x;y) - X = " Ị _- 


X = 0 + m 


Vì 71 biến a thành b nên A' £ b 4=> 2m — 1 — 1 = 0 43- m = 1. Chọn A. 
« • 


u 


Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A có phương trình 
y = — 3x + 2. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ K = (—1;2) và 
V = (3;l) thì đường thẳng A biến thành đường thẳng d có phương trình là: 

A..y = —3x + \. B. y = — 3x — 5. C.y = —3x + 9. D. y = — 3x + \\. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra d là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ ã = ũ + V . 
Ta có ã = Ũ + V = (2; 3). 


9 X — X 1 — 2 

Biếu thức tọa độ của phép 71 là - >2 thay vào A ta được y'— 3 = -3(*'— 2) + 2 


<- *y' = -3v'+ll. Chọn D. 

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A có phương trình 
5x — y +1 = 0 . Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về phía trái 2 
đơn vị, sau đó tiếp tục thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía 
trên 3 đơn vị, đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phương trình là 
A. 5x — y + 14 = 0. B. 5x — y — 7 = 0. 


c. 5x — y + 5 = 0. 


D. 5* —y —12 = 0. 


Lời giải. Tịnh tiến theo phương trục hoành về phía trái 2 đơn vị tức là tịnh tiến theo 
vectơ Ũ = (—2;0). Tịnh tiến theo phương của trục tung về phía trên 3 đơn vị tức là 

tịnh tiến theo vectơ V = (0; 3 ). Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến này chính là ta 
thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ a = ũ + V = (—2; 3). 


X = X '+ 2 
y = y’-3 


Biểu thức tọa độ của phép 71 là 


thay vào A ta được 


5(V+2)-(y'-3) + l = 0 <->5*'-y'+14 = 0. Chọn A. 

Câu 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và a' lần 
lượt có phương trình 3x — 4y + 5 = 0 và 3x — 4y = 0. Phép tịnh tiến theo vectơ ũ biến 
đường thẳng a thành đường thẳng à . Khi đó, độ dài bé nhất của vectơ ủ bằng bao 
nhiêu? 

A. 5. B. 4. c. 4Ĩ. D. 1. 

Lời giải. Độ dài bé nhất của vectơ ũ bằng khoảng cách giữa hai đường a và a'. 

Chọn D. 

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ảnh của đường tròn (c): (* + l) +(y — 3) = 4 
qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (3;2) là đường tròn có phương trình: 













Lời giải. Đường tròn (c) có tâm /(—1;3), bán kính R = 2. 

Gọi I'(x;y ) là ảnh của /(-1;3) qua phép tịnh tiến vectơ v = (3;2). 


Ta có II ' = V <=> 


*-(-l) = 3 
y -3 = 2 




x = 2 
y = 5 


>I'{ 2;5). 


Vì phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách nên (R ) = R' = R = 2. 

Vậy ảnh của đường tròn (c) qua phép T.(R) là đường tròn (c) có tâm /'( 2;5), bán 
kính R'= 2 nên có phưđng trình (* — 2) 2 + (y — 5) 2 = 4. Chọn B. 

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (—3;—2). Phép tịnh tiến theo 


vectơ V biến đưòng tròn (c) : X 1 +(y — l) 2 = 1 thành đưòng tròn (c). Mệnh đề nào 
sau đây đúng? 


A. (C'):(x + 3) 2 +(y + l) 2 =l. B. (C'): (*-3) 2 + (y + l) 2 = 1. 

c. (C'):(x + 3) 2 +(y + l) 2 =4. D. (c) : (*-3) 2 +(y-l) 2 = 4. 

Lời giải. Đường tròn (c) có tâm /(0;l), bán kính R = 1. 

Gọi I'(x;y ) là ảnh của /(0;l) qua phép tịnh tiến vectơ V = (— 3;—2). 


Ta có //' = •?<=> 


— 0 = —3 
y-l = -2 




X = — 3 
y = -l" 


-/'(-3;-l). 


Vì phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách nên T- (R) = R' = R= 1. 

Vậy ảnh của đường tròn (c) qua phép T- là đường tròn (c) có tâm /'(— 3; —l), bán 
kính i?' = l nên có phương trình (C") : (* + 3) 2 +(y+ l) 2 = 1. Chọn A. 

Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn (Cj) và (C 2 ) bằng nhau có 
phương trình lần lượt là [x — l) 2 +(y + 2) 2 = 16 và (x + 3) 2 +(y — 4) 2 = 16 . Giả sử T là 
phép tịnh tiến theo vectơ ũ biến (Cj) thành (C 2 ). Tìm tọa độ của vectơ ũ. 

A. « = (-4;6). B. « = (4;-6). c. « = (3;-5). D. s = (8;-10). 

Lời giải. Đường tròn (Cj) có tâm /j (1;—2). Đường tròn (c,) có tâm / 2 (—3; 4). 

Vì T- [(Cj)] = (c 2 )- ,T-ự l ) = ự 2 )^ĩX = ư ->m(— 4;6). Chọn A. 

Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) có phương trình 
X 2 + y 2 +4x—6y —5 = 0. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ 
« = (1;—2) và v=(l; —l) thì đường tròn (c) biến thành đường tròn (C') có phương 
trình là: 

A. * 2 + y 2 —18 = 0. B. X 2 + y 2 — * + 8y + 2 = 0. 

c. X 2 + y 2 +x — 6y — 5 = 0. D. X 2 +y 2 — 4y — 4 = 0. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra (c ') là ảnh của (c) qua phép tịnh tiến theo ã = ũ + V . 

Ta có ã = u + v = (2;-3). 


Biểu thức tọa độ của phép T- là 


X = x'— 2 


[y = y'+3 

(x’-2 ý +(y'+3) 2 +4(jc-2)-6(y'+3)-5 = 0 


thay vào (c) ta được 

->x' 2 + y ứ - 18=0. Chọn A. 












Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectđ v(—2; —1). Phép tịnh tiến theo vectđ 
V biến parabol (p): y = X 2 thành parabol (/"). Khi đó phương trình của (/”) là: 

A. (/"): y = X 1 +4x + 5. B. (/”): y = X 2 +4x — 5. 

c. (P’):y = x 2 +4x + 3. D. (p 1 ): y = X 2 -4x+ 5. 


Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép T- là 


X = X '+ 2 
y = y'+l 


thay vào (p) ta được 


y'+l = {x'+2) 2 y’ = x' 2 + 4x'+3. Chọn c. 

Câu 42. Cho tam giác ABC và 7, / lần lượt là trung điểm của AB, AC. Phép biến 
hình T biến điểm M thành điểm M ' sao cho MM ' = 27/ . Mệnh đề nào sau đây 
đúng? 

A. T là phép tịnh tiến theo vectơ 7/ . B. T là phép tịnh tiến theo vectơ —77 . 
c. T là phép tịnh tiến theo vectơ CB . D. T là phép tịnh tiến theo vectơ BC . 

Lời giải. Đẳng thức MM ' = 27/ chứng tỏ T là phép tịnh 
tiến theo vectơ 27/ . 

Theo giả thiết, ta có 7/ là đường trung bình của tam giác 
ABC nên suy ra 27/ = BC. 

Chọn D. 

Câu 43. Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB cố định. Điểm c di động trên đường 
thẳng d cho trước. Quỹ tích điểm D là: 

A. ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến T— . 

B. ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến T—. 

c. ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến T— . 

D. ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến T— . 

Lời giải. Do ABCD là hình bình hành nên ta có CD = BA . Đẳng thức này chứng tỏ 
phép tịnh tiến theo vectơ BA biến điểm C thành điểm D . 

Mà c e d - >D ed' với d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến T— . Chọn A. 

Câu 44. Cho hình bình hành ABCD có cạnh AB cố định. Nếu ACB = 90" thì quỹ 
tích điểm D là: 

A. ảnh của đường tròn tâm A bán kính AB qua phép tịnh tiến T—. 

B. ảnh của đường tròn tâm B bán kính AB qua phép tịnh tiến T—. 
c. ảnh của đường tròn đường kính AB qua phép tịnh tiến T— . 

D. ảnh của đường tròn đường kính BC qua phép tịnh tiến T— . 

Lời giải. Ta có ACB = 90° nên c di động trên 
đường tròn đường kính AB. 

Do ABCD là hình bình hành nên ta có 
CD = BA. Đẳng thức này chứng tỏ phép tịnh 
tiến theo vectơ BA biến điểm c thành điểm D . 












Vậy quỹ tích điểm D là ảnh của đường tròn đường kính AB qua phép tịnh tiến T— . 

Chọn c. 


Câu 45. Cho hai điểm A, B nằm ngoài ( 0,R ). Điểm M di động trên (ỡ). Dựng hình 
bình hành MABN. Qũy tích điểm N là 

A. đường tròn ( o ') là ảnh của (ơ) qua phép tịnh tiến T—. 

B. đường tròn (ỡ') là ảnh của (ơ) qua phép tịnh tiến T-. 

c. đường tròn tâm o bán kính ON. 

D. đường tròn tâm A bán kính AB. 

Lời giải. Do MABN là hình bình hành nên ta có 
MN = AB . Đẳng thức này chứng tỏ phép tịnh 
tiến theo vectđ AB biến điểm M thành điểm N . 

Mà M thuộc ( 0,R ), suy ra N thuộc đưòng tròn 
(ơ') là ảnh của (ơ) qua phép tịnh tiến T- Ã - Ể . 

Chọn B. 





PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 


o Bài 03 


1. Định nghĩa 

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi 
điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm 
M không thuộc d thành M' sao cho d là đường 
trung trực của đoạn thẳng MM' được gọi là phép 
đối xứng qua đường thẳng d hay phép đốì xứng 
trục d. 



Đường thẳng d được gọi là trục của phép đối xứng hoặc đdn giản gọi là trục đốì xứng. 
Phép đối xứng trục d thường được kí hiệu là Đ A . 

Nếu hình 3C' là ảnh của hình ■')(' qua phép đối xứng trục d thì ta còn nói ■')(' đối 
xứng với qua d , hay d(' và đối xứng với nhau qua d. 

Nhận xét 

• Cho đường thẳng d . Với mỗi điểm M, gọi M 0 là hình chiếu vuông góc của M 
trên đường thẳng d . Khi đó M' = Đj (m) M 0 M' = —M 0 M. 

• M'= M = Đ ế [M'). 

2. Biểu thức toạ độ 

• Nếu d = Ox. Gọi M'(*';y')= £> 0v ỊM(jc;yjỊ thì 

• Nếu d = Oy . Gọi M’( y x';y')= £> 0v ỊM(x;y)Ị thì 

3. Tính chất 

Tính chất 1 

Phép đốì xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Tính chất 2 

Phép đốì xứng trục biến đường thẳng thành đưòng thẳng, biến đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đưòng tròn thành 
đường tròn có cùng bán kính. 







4. Trục đôi xứng của một hình 

Định nghĩa 

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình nếu phép đốĩ xứng qua d. biến 
hình M' thành chính nó. 

Khi đó ta nói là hình có trục đối xứng. 


CẢU HOĩ TRẢC NGHIỆM 


Câu 1. Tam giác đều có bao nhiêu trục đốì xứng? 

A. 0 . B. 1 . c. 3. D. Vô số. 

Lời giải. Tam giác đều có 3 trục đốì xứng (đường thẳng đi qua đỉnh tam giác và 
trung điểm cạnh đốì diện). Chọn c. 

Câu 2. Trong các hình sau đây, hình nào có bốn trục đối xứng? 

A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật, 

c. Hình thoi. D. Hình vuông. 

Lời giải. Hình vuông có bốn 4 trục đối xứng. 

(đường chéo và đường thẳng đi qua trung điểm 
của cặp cạnh đối diện). 

Chọn D. 



Câu 3. Hình nào sau đây có trục đối xứng: 

A. Tứ giác bất kì. B. Tam giác cân. c. Tam giác bất kì. D. Hình bình hành. 
Lời giải. Tam giác cân có trục đốì xứng là 
đường thẳng đi qua đỉnh cân và trung điểm 
cạnh đáy. 

Chọn B. 



Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Tam giác có trục đối xứng. B. Tứ giác có trục đối xứng, 

c. Hình thang có trục đối xứng. D. Hình thang cân có trục đối xứng. 

Lời giải. Hình thang cân có trục đối xứng 
(đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh / 

đáy). - 

Chọn D. 




Câu 5. Trong các hình dưới đây, hình nào có nhiều trục đốì xứng nhất? 

A. Đoạn thẳng. B. Đường tròn. c. Tam giác đều. D. Hình vuông. 

Lời giải. Đoạn thẳng có 1 trục đối xứng là đường trung trực của đoạn thẳng. 

Đường tròn có vô sô" trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm. 

Tam giác đều có 3 trục đối xứng là các đường thẳng đi qua đỉnh và trung điểm cạnh 


đối diện. 

Hình vuông có 4 trục đôi xứng. 

Vậy hình tròn có nhiều trục đôi xứng nhất. Chọn B. 

Câu 6. Xem các chữ cái in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Khẳng định nào sau 
đây đúng? 

A. Hình có một trục đôl xứng là: A, Y. Các hình khác không có trục đôl xứng. 














B. Hình có một trục đối xứng: A, B, c, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. 
c. Hình có một trục đối xứng: A, B. Hình có hai trục đối xứng: D, X. 

D. Hình có một trục đốì xứng: c, D, Y. Hình có hai trục đối xứng: X. Các hình 
khác không có trục đốì xứng. 

Lời giải. Chọn B. 

Câu 7. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối 
xứng? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Có duy nhất một trục đối xứng đi 
qua tâm của hai đường tròn. 

Chọn B. 

Câu 8. Cho ba đưòng tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau 
tạo thành hình -'Jt' . Hỏi ■ ')(' có mấy trục đối xứng? 

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Lời giải. Có 3 trục đốì xứng như hình vẽ. 

Chọn D. 




Câu 9. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A. Hình gồm hai đưòng tròn không bằng nhau có trục đối xứng. 

B. Hình gồm một đường tròn và một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng. 

C. Hình gồm một đường tròn và một đưòng thẳng tùy ý có trục đối xứng. 

D. Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối 
xứng. 

Lời giải. Chọn B. Trường họp trục đốì xứng 
của đoạn thẳng không đi qua tâm của đưòng 
tròn như hình vẽ. 



■ 4 — 3-4 


Câu 10. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một đưòng thẳng d cho trước thành 
chính nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô scí phép. 

Lời giải. Gọi A là đường thẳng vuông góc với đường thẳng d. 

Khi đó, phép đối xứng trục A biến d thành chính nó. 

Có vô số đường thẳng A vuông góc với d . Chọn D. 

Câu 11. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’ . Có bao nhiêu phép đốì xứng trục 
biến d thành d' ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra 4 góc (2 cặp góc đối đỉnh bằng nhau). 
Đưòng phân giác của 2 cặp góc đốì đỉnh chính là 2 trục đốì xứng biến d thành d '. 

Chọn c. 






Câu 12. Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b . Có bao nhiêu phép đối 
xứng trục biến a thành a và biến b thành b ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô số. 

Lời giải. Qua trục đối xứng là đưòng thẳng a sẽ biến a thành a và biến b thành b . 
Qua trục đốì xứng là đưòng thẳng b sẽ biến a thành a và biến b thành b . 

Chọn c. 

Câu 13. Hình gồm hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau có mấy trục đối 
xứng? 

A. 0. B. 2. c. 4. D. Vô số. 

Lời giải. Đây là trường hợp đặc biệt của Câu 11 và Câu 12. 

Có 2 trục đốì xứng là 2 đường phân giác của 2 cặp góc tạo bởi d và d'. Trường họp 

này trục đôi xứng biến d thành d ' và d ' thành d. 

Có 2 trục đối xứng chính là d và d'. Trưòng hợp này trục đôi xứng biến d thành 
chính nó và d' thành chính nó. 

Chọn c. 

Câu 14. Cho hai đưòng thẳng a và b cắt nhau và góc ở giữa chúng bằng 60° Có bao 
nhiêu phép đôl xứng trục biến a thành a và biến b thành b ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô số. 

Lời giải. Đe biến a thành a thì trục đô! xứng trùng với a hoặc vuông góc với a. 

THI: Trục đối xứng trùng với a , mà a tạo với b góc 60° - >a không là trục đô! 

xứng để biến b thành b . 

TH2: Trục đối xứng vuông góc với a , mà a tạo với b góc 60°- y đường thẳng đó 

không là trục đối xứng để biến b thành b. 

Chọn A. 

Câu 15. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục 
biến mỗi đưòng thẳng thành chính nó ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô? 

Lời giải. Đường thẳng A vuông góc với d và d' sẽ biến d và d' thành chính nó. 

Có vô số đường thẳng A vuông góc với d và d'. Chọn D. 

Câu 16. Cho hai đường thẳng song song d và d '. Có bao nhiêu phép đô! xứng trục 
biến đường thẳng d thành đưòng thẳng d '? 

A. 1. B. 2. c. 3. D. Vô sô! 

Lời giải. Chọn A. Trục đối xứng là đường thẳng song song và cách đều d và d'. 

Câu 17. Cho hai đường thẳng song song a và b , một đưòng thẳng c vuông góc với 
chúng. Có bao nhiêu phép đô! xứng trục biến mỗi đưòng thẳng đó thành chính nó? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô! 

Lời giải. Để biến đường thẳng c thành chính nó thì trục đối xứng có dạng trùng với 
c hoặc vuông góc với c. 

THI: Trục đô! xứng trùng với c - * trục đô! xứng vuông góc với a và b 

=> trục đô! xứng biến a và b thành chính nó. Do đó trường họp này thỏa mãn. 

TH2: Trục đô! xứng vuông góc với c , tức là trục đô! xứng song song (hoặc trùng) với 
a và b . Khi đó, trục đối xứng không thể biến a và b thành chính nó. 

Vậy có duy nhất một phép đối xứng trục thỏa mãn bài toán. Chọn B. 





Câu 18. Cho hai đường thẳng song song a và b , một đường thẳng c vuông góc với 
chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b và c thành chính nó? 

A. 0 . B. 1. c. 2. D. Vô số. 

Lời giải. Để biến đường thẳng c thành chính nó thì trục đối xứng có dạng trùng với 
c hoặc vuông góc với c. 

THI: Trục đối xứng trùng với c -> trục đối xứng vuông góc với a và b 

=> trục đốĩ xứng biến a và b thành chính nó. Do đó trường họp này không thỏa mãn. 
TH2: Trục đối xứng vuông góc với c , tức là trục đôi xứng song song (hoặc trùng) với 
a và b . Khi đó, đế trục đôl xứng biến a thành b thì trục đối xứng phải cách đều a 
và ố . Do đó trường hợp này có 1 trục đối xứng thỏa mãn. 

Chọn B. 

Câu 19. Đồ thị của hàm sô" y = cosv có bao nhiêu trục đôi xứng? 

A. 0 . B. 1. c. 2. D. Vô số. 

Lời giải. Hàm sô" y — cosx là hàm sô" chẵn nên đồ thị nhận đưòng thẳng V = 0 (trục 
tung) làm trục đôi xứng. 

Lại có các đưòng thẳng cách trục tung một đoạn bằng một sô" nguyên lần 7T cũng là 





D. Phép đốĩ xứng trục biến đường tròn thành đường tròn bằng đường tròn đã cho. 
Lời giải. Chọn B. Trường hợp đường thẳng ^ 

không song song hoặc không trùng với trục đối 
xứng thì ảnh của nó sẽ cắt đưòng thẳng đã cho 

(Hình vẽ). d ^ d' 




Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(2;3). Hỏi trong bốn điểm sau 
điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox ? 

A. M[ (3;2). B. M 2 7 (2;-3). c. M 7 (3;-2). D. M[ ( — 2;3). 

Lời giải. Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục Ox : 


thì 


X = X 




x' = 2 

? = - 3 


. Chọn B. 


Gọi = Đ 0x [M(x;y)] 

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy qua phép đối xứng trục Oy , điểm 3;5) biến 
thành điểm nào trong các điểm sau? 

A. 4 (3;5). B. 4 (—3;5). c. 4 (3;-5). D. 4 (—3;—5). 

Lời giải. Biểu thức tọa độ qua phép đốì xứng trục Oy : 


Gọi A'{x'\y')= Đ 0y ịA[x\y)\ thì ịy_ y X 

2 , „ 




x' = — 3 
y' = 5 


. Chọn B. 


Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(l;5), Bị— 1;2), 
c(6;— 4). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Phép đối xứng trục Đ biến điểm 
G thành điểm G' có tọa độ là: 

A. (—2;—1). B. (2;-4). c. (0;—3). D. (-2;l). 


Lời giải. Tọa độ trọng tâm: 


Xr. = 


Tc = 


X A T X B T 


y A + y B + yc 


Xq 2 

y G = 1 


G(2;l). 


Gọi G'(x';y')= Đ 0y \G[x\y)\ thì 




y — y 


x' = —2 

y' = 1 


. Chọn D. 


Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi a là đưòng thẳng có phướng trình 
X +2 = 0. Phép đối xứng trục D a biến điểm M(4;—3) thành M' có tọa độ là: 

A. (—6;—3). B. (—8;—3). c. (8;3). D. (6;3). 

Lời giải. Đường thẳng b qua M và vuông góc với a có phướng trình b : y + 3 = 0. 

x + 2 = 0 , _ 

y + 3 = 0 

Theo giả thiết: Đ a (M) = M'(x';y') —>• H là trung điểm của MM' 
x' = -8 

y' = -ĩ 


Gọi H = anb, tọa độ điểm H là nghiệm của hệ 




x' = 2x h - x M 


► AT(-8;-3). Chọn B. 



a 



H 

b 

M 

M’ 


ỵ = 2y H -y lẻ 

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(2;3). Hỏi trong bốn điểm sau 
điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng đưòng thẳng d\x — y = 0 ? 

A. M[ (3;2). B. M f 2 (2;-3). c. Mị (3;—2). D. M[ (—2;3). 


















Lời giải. Nhận xét: đường thẳng d :x — y = 0<^>d:y = x là đường phân giác của góc 
phần tư thứ nhất. 

Biểu thức tọa độ qua phép đốì xứng đường phân giác y = X là: 

x' = 3 

Chọn A. 

ỵ=2 

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đưòng thẳng A có phưđng trình 
2x — y + l = 0 và điểm A (3;2j. Trong các điểm dưới đây, điểm nào là điểm đối xứng 
của A qua đường thẳng A ? 

A. 4 (-1;4). B. 4 (—2;5). c. 4 (6;-3). D. 4 (l;6). 

Lời giải. Đưòng thẳng d qua A và vuông góc với A có phưđng trình 
d\x + 2y — 7 = 0 


Gọi M'(x';y')= £) rf ỊM(x;y)Ị thì 


x' = y 
y' = X 


4 $ 


Gọi H = d n A, tọa độ điểm H là nghiệm của hệ 


2x — y + 1 = 0 


X + 2y — 7 = 0 

Theo giả thiết: Đ A (4 = A'(x';y') —> H là trung điểm của AA' 
x' = -l 
y’ = 4 




X = 1 

y = 3 


1;3). 




X ' = 2xj, — X A 
y'=2y H -y A 


>A’(— 1;4). Chọn A. 


Cách trắc nghiệm. Xét đáp án A chẳng hạn. Ta thấy ngay trung điểm của AA[ là 
/ (l;3) G A . Tiếp theo cần kiểm tra vectđ AA[ vuông góc với VTCP ũ = (l;2) của A. 
Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi d là đường phân giác của góc phần tư thứ 
hai. Phép đôi xứng trục Đ d biến điểm p[ 5;— 2) thành điểm P' có tọa độ là: 

A. (5;2). B. (-5:2). c. (2;-5). D. (-2;5). 

Lời giải. Đường phân giác của góc phần tư thứ hai có phướng trình d: y = —X. 

Biểu thức tọa độ qua phép đôi xứng đưòng phân giác d : y — X là: 


Gọi P'{x'\y')= Ỡ^Ịp(*;?)] thì 


x' = -y x' = 2 
y' = —x [y' = —5 


Chọn c. 


Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A( 0;4), B(— 2;3), 
c(6;—4). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và a là đường phân giác của góc phần 
tư thứ nhất. Phép đối xứng trục Đ a biến G thành G' có tọa độ là: 



Lời giải. Tọa độ trọng tâm G 


Đường phân giác a của góc phần tư thứ nhất có phưđng trình X — y = 0 hay y = X. 
Biểu thức tọa độ qua phép đôl xứng đưòng phân giác a: y-- X là: 




x' = l 

Gọi G'(x';y') = £> í/ ỊG(x;y)| thì 

x' = y 

4 . Chon c. 

y' = X 

y' = — 

3 


Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép đôl xứng trục biến điểm 4(2; 1) thành 
A’( 2;5) có trục đối xứng là: 























A. Đường thẳng y = 3. B. Đường thẳng X = 3. 

c. Đường thẳng y = 6. D. Đường thẳng * + y — 3 = 0. 

Lời giải. Gọi Đ a (v4) = v4' —> a là đường trung trực của đoạn thẳng AẢ'. 
Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AA' -2;3). 


Ta có AA' = (0;4) = 4.(0; 1). 


Đường thẳng a qua điểm H và có một VTPT H = AA ' = (0;4j nên có phương trình 

a:y = 3. Chọn A. 

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , nếu phép đốì xứng trục biến điểm M(2; 3) 
thành M'(3;2) thì nó biến điểm c (1; —6) thành điểm: 

A. C'(4;16). B. C'(l;6). c. C'(-6;-l). D. C'(-6;l). 

Lời giải. Gọi Đ a ị M ) = M’ —> a là đường trung trực của đoạn thẳng MM'. 


Gọi / là trung điểm đoạn thẳng MM ' 


+ 1 


'5.5' 
2 ’ 2 , 


Đường thẳng a qua điểm / và có một vtpt « = MM' = (1; — l) nên có phương trình 
a\ X — y = 0 hay a: y = X (đường phân giác góc phần tư thứ nhất). 

Suy ra C'(— 6;l). Chọn D. 

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng a và b lần lượt có 
phương trình X = 2 và X = 5. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục Đ a , Đ b (theo 
thứ tự). Điểm M{— 2;6) biến thành điểm N có tọa độ là 

A. (—4;6). B. (5;6). c. (4;6). D. (9;6). 


Lời giải. • Gọi ảnh của M qua phép đốì xứng trục Đ a là M'. 

Đường thẳng d qua M và vuông góc với a có phương trình d:y — 6 = 0. 


Gọi H = dna, tọa độ điểm H là nghiệm của hệ 


x=2 
y-6 = 0 


-«• 


X = 2 
y = 6 


■H{ 2 ; 6 ). 


Theo giả thiết: Đ a (M) = M'[x'\y ') —»• H là trung điểm của MM' 

x' = 6 
y' = 6 




x' = 2x h ~x m 
y' = 2y H -y M 


M'( 6; 6). 


• Gọi ảnh của M ' qua phép đốì xứng trục Đ h là N. 

Làm tương tự như trên, ta được kết quả N (4;6). Chọn c. 

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d\x + y — 2 = 0. Ánh của 
đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là: 

A.x — y — 2 = 0. B. x + y + 2 = 0. C.—x + y — 2 = 0. D. X — y + 2 = 0. 

Lời giải. Trục Ox có phương trình y = 0. 


Tọa độ giao điểm A của d và Ox thỏa mãn hệ 


x+y— 2=0 
y = 0 


=>Ả(2;0). 


Vì AeOx nên qua phép đối xứng trục Ox biến thành chính nó, tức A' = A (2;0). 
Chọn điểm 5(l;l)Gí/— — —l). 














Vậy đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox đi qua hai điểm 
Ẩ'( 2;0) và 5'(l; — l) nên có phương trình x—ỵ — 2 = 0. Chọn A. 


Cách 2. Biểu thức tọa độ qua phép đốĩ xứng trục Ox là 


x = x 

y' = -y 


X = X 


y = -y 


. Thay 


vào d , ta được x'—y'— 2 = 0. 

Câu 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A có phương trình 
5x + y — 3 = 0. Đường thẳng đốì xứng của A qua trục tung có phương trình là: 

A. 5x + y + 3 = 0. B. 5x — y + 3 = 0. c. ,* + 5y + 3 = 0. D. X — 5y + 3 = 0. 


Lời giải. Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục tung là 


X = — X 


y' = y 


X = — X 


y = y 


Thay 


vào A , ta được —5x'+y'—3 = 0 hay 5x'— y'+3 = 0. Chọn B. 

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi a là đường phân giác của góc phần tư thứ 
nhất. Ta xét đường thẳng A: 3x — 4y + 5 = 0. Phép đốì xứng trục Đ a biến đường thẳng 
A thành đường thẳng A' có phương trình là: 


A. 4x — 3y — 5 = 0. B. 3x + 4y — 5 = 0. 

c. 4x — 3y + 5 = 0. D. 3* + 4y + 5 = 0. 


Lời giải. Biểu thức tọa độ qua phép đốì xứng Đ a là 


x'= y X = y' 

=> . Thay vào A , 

y' = x y = x' 


ta được 3y'— 4v'+5 = 0. hay 4x'— 3y'— 5 = 0. Chọn A. 


Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 
3x + y — 1 = 0 . Xét phép đối xứng trục A:2x — y + l = 0 , đường thẳng d biến thành 
đường thẳng d ' có phương trình là: 

A. 3x — y 4-1 = 0. B. x + 3y — 3 = 0. c. X — 3y + 3 = 0. D. x + 3y + l = 0. 


Lời giải. Tọa độ giao điểm A của d và A thỏa mãn hệ 


3x + y — 1 = 0 
2x — y + 1 = 0 


=> A(0;l). 


Vì A € A nên qua phép đối xứng trục A biến thành chính nó, tức A' = A (0;lj. 


Chọn điểm 5(1;— 2)sd. 

Đường thẳng đi qua điểm B và vuông góc với A có phương trình í\x + 2y + 3 = ữ . 


Gọi H = A n í , suy ra tọa độ điểm H thỏa hệ 


2x — y +1 = 0 




x + 2y + 3 = 0 

Gọi B'[x'\y') là điểm đối xứng của B qua A —> H là trung điểm của BB' 
x' = —3 
y’ = 0 




X ' = 2x h — x B 
y' = 2y H -y B 


5’(-3;0). 


Đường thẳng d' cần tìm đi qua hai điểm A\ B' nên có phương trình X — 3y + 3 = 0. 

Chọn c. 

Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) : (x — l) 2 + (y + 2) 2 — 4 . Phép 
đối xứng trục Ox biến đường tròn (c) thành đường tròn (c) có phương trình là: 

A. (x + lf +(y-2f =4. B. (*-l) 2 +{y + 2) 2 = 4. 













c. (x-lý +(y-2) 2 = 4. D. (x + lý +(y + 2ý = 4. 


Lời giải. Đường tròn (c) có tâm /(1;—2) và bán kính R = 2. 
Ta có /(1;—2)———>/'(l;2) và R = 2 ?*—> R' = R = 2. 

Do đó (c) có phương trình (* —l) 2 +(y —2) 2 = 4. Chọn c. 


Cách 2. Biểu thức tọa độ qua phép đốĩ xứng trục Ox là 



x = x' 

y = -ý 


■ Thay 


vào (c), ta được (#'— l) 2 +(—y'+2) 2 = 4 hay (x'~ l) 2 +(y'— 2) 2 = 4. 

Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) : (* + l) 2 + (y — 4) 2 =1 và 
đường thẳng d có phương trình y — x = 0. Phép đốì xứng trục d biến đường tròn 
(c) thành đường tròn (c) có phương trình là: 

A. {x + 1) 2 + (y- 4) 2 = 1. B. (* - 4) 2 + (y + 1) 2 = 1. 

c. (* + 4) 2 +(y-l) 2 =l. D. (x + 4) 2 + (y +1) 2 = 1. 

Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục d : y — X = 0 (đường phân giác 


góc phần tư thứ nhất) là 


y . Thay vào (c), ta được (y '+l) 2 + (*'— 4) 2 = 1 
y X 


hay 


(* — 4) 2 +(y + l) 2 = 1. Chọn B. 

Câu 41. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn (c): [x — l) 2 + (y — 2) 2 =4 và 
[c') : (x-3) 2 +y 2 =4. Viết phương trình trục đối xứng của (c) và [c'). 


A.y = x + 1. B. y = x — 1. c. y = —x + l. D. y = — X — 1. 

Lời giải. Trục đối xứng của hai đường tròn là trung trực của đoạn nối hai tâm đường 
tròn. Viết ra được phương trình trục đối xứng là x — y — 1 = 0 hay y = x — l. Chọn B. 


Câu 42. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (p) có phương trình y 2 = X . Hỏi 
parabol nào trong các parabol sau là ảnh của (p) qua phép đốì xứng trục tung? 

A. y 2 = X. B. y 2 = —X. c. X 2 = —y. D. X 2 = y. 


Lời giải. Biểu thức tọa độ qua phép đối xứng trục tung là 


. Thay vào (p ), ta 

y = y' 


được y’ 2 =—x'. Chọn B. 

Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (p): y = X 2 — 2x + 3. Phép đối xứng 
trục Ox biến parabol (P) thành parabol í p') có phương trình là: 

A.y = x 2 —2x — 3. B. y = * 2 +2* — 3. 

c. y = — X 2 +2x — 3. D. y = — * 2 +4x — 3. 

9 ^ ịx = X f 

Lời giải. Biếu thức tọa độ qua phép đốì xứng trục Ox là I Thay vào í p), ta 

[y = -y' 

được -y' = x' 2 — 2x'+3 hay y' = —x' 2 + 2x'—3. Chọn c. 

Câu 44. Cho góc nhọn xOy và điểm A thuộc miền trong của góc đó, điểm B thuộc 
cạnh Ox ( B khác O). Tìm c thuộc Oy sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất? 

A. c là hình chiếu của A trên Oy. 








B. c là hình chiếu của B trên Oy. 
c. c là hình chiếu trung điểm / của AB trên Oy. 

D. c là giao điểm của BA'; A' đốì xứng với A qua Oy. 

Lời giải. Gọi M là điểm đối xứng với A qua Ox. Vì B eOx nên suy ra BA = BM. 

Gọi N là điểm đốì xứng với A qua Oy Vì c e Oy nên suy ra CA = CN. 

Chu vi tam giác: P AABC = AB + BC + CA = BM + BC + CN. (*) 

Theo bất đẳng thức tam giác mở rộng, ta có 
MB + BC > MC và MC + CN > MN. 

Kết hợp với (*), suy ra 

P XABC = {MB + BC) + CN > MC + CN > MN. 

Dấu " =" xảy ra khi và chỉ khi B, c, M, N thẳng Q 

hàng hay c là giao điểm của BM với trục Oy . 

Chọn D. N 

Câu 45. Cho tam giác ABC có A là góc nhọn và các đường cao là AA\ BB’, cc' . Gọi 
H là trực tâm tam giác ABC và H' là điểm đối xứng của H qua BC. Tứ giác nào 
sau đây là tứ giác nội tiếp ? 

A. AC'H'C. B. ABH'C. c. AB'H'B. D. BHCH'. 

Lời giải. Vì H' đối xứng với H qua BC suy ra BHC = BH'C. 

Mặt khác BHC = B'HC' (hai góc đối đỉnh). 

Suy ra BỈTC = ưĩỉc'. (l) 

m , \BB' AAC - 7 - 7 ~ ——— 7 —- „ 

Ta có \ _ _ => AC H = AB H = 90° 

\cc' _L AB 

=> tứ giác AB'HC' là tứ giác nội tiếp. 

Suy ra ẾÃC' + BPỈC' = 180°. ( 2 ) 

Từ ( 1 ) và ( 2 ), suy ra BH'C + BAC = 180°. Vậy tứ giác ABH'C là tứ giác nội tiếp. 


A 




Chọn B. 






PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 


o Bài 04 


1. Định nghĩa 

Cho điểm /. Phép biến hình biến điểm I 
thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I ——* 

thành M' sao cho / là trung điểm của MM' 1 

được gọi là phép đối xứng tâm / . 

Điểm / được gọi là tâm đối xứng. 

Phép đối xứng tâm / thường được kí hiệu là Đ l . 

Nếu hình -JC X là ảnh của hình -X' qua Đ l thì ta còn nói -X' đốì xứng với -X' 1 qua tâm 
/ , hay -X' và -X' 1 đốì xứng với nhau qua I. 

Từ đinh nghĩa suy ra M’ = Đ I (m) <Í4 > IM' = —IM. 


2 . Biểu thức toạ độ 

• Với ơ(0;0),tacó = Đ 0 ỊAf(jc;yjỊ thì 





Với l(a\b), ta có M'ịx'\y ') = Đj Mịx\y ) thì 


x' = 2 a—x 
y' = 2b-y 


3. Tính chất 

Tính chất 1 

Nếu Đ I (m) = M' và Đ I (= N' thì M'N' = —MN , từ đó suy ra M'N' = MN. 


M. 


N 


'VA. 


N’ 






M’ 


Tính chất 2 

Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng 
với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác 
bằng nó, biến đưòng tròn thành đưòng tròn cùng bán kính. 



4. Tâm đối xứng của một hình 

Định nghĩa 

Điểm / đưọc gọi là tâm đối xứng của hình -X' nếu phép đốì xứng tâm / biến 
hình Xi' thành chính nó. 

Khi đó ta nói -X' là hình có tâm đốĩ xứng. 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


Câu 1. Hình nào sau đây có tâm đôi xứng? 

A. Hình thang. B. Hình tròn. c. Parabol. D. Tam giác bất kì. 

Lời giải. Chọn B. Tâm đôi xứng của hình tròn là tâm của hình tròn đó. 

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Tam giác đều có tâm đối xứng. B. Tứ giác có tâm đối xứng, 

c. Hình thang cân có tâm đối xứng. D. Hình bình hành có tâm đôl xứng. 

Lời giải. Chọn D. Tâm đối xứng của hình hình bình hành là giao điểm của hai 
đường chéo. 

Câu 3. Hình nào sau đây không có tâm đôl xứng? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn, 

c. Hình tam giác đều. D. Hình thoi. 

Lời giải. Chọn c. (Hình vuông và hình thoi có tâm đô! xứng là giao điểm của hai 
đường chéo). 



Lời giải. Chọn B. Có một tâm đô! xứng chính là trung điểm của đoạn thẳng nối hai 
tâm của hai đường tròn. 





Lời giải. Chọn c. 

Câu 15. Hình nào sau đây có trục đối xứng và đồng thòi có 

ĩ <$> 

Hình 1 Hình 2 

A. Hình 1 và Hình 2. B. Hình 1 và Hình 3. 

c. Hình 2 và Hình 3. D. Hình 1, Hình 2 và Hình 3. 





Lời giải. Chọn B. B là mệnh đề sai vì: Giả sử tam giác IMM' là tam giác cân tại / 
nên IM'— IM nhưng I, M, M’ không thẳng hàng nên M’ không phải là ảnh của 
M qua phép đối xứng tâm I. 

Câu 18. Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Tìm ảnh của tam giác ABD qua phép đối 
xúng tâm 0. 

A. AADB. B. A DEA. c. A DCF. D. A EAD. 

Lời giải. Phép đốì xứng tâm o biến điểm A thành 
điểm D 

Phép đối xứng tâm o biến điểm B thành điểm E 
Phép đối xứng tâm o biến điểm D thành điểm A 
Vậy ảnh của tam giác ABD qua phép đôi xúng tâm 
o là tam giác DEA. 

Chọn B. 


A 



Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép đối xứng tâm /( 1; 2) biến điểm 


M{x\ỳ) thành M'(x']y') . Mệnh đề nào sau đây là đúng? 


A. 

x' = —x+ 2 

„ \x' = —x + 2 

c. 

x' = —x + 2 

^ Ịx' = x-ị-2 

B. j 

D. ị 


CN 

1 

1 

II 

[y' = -y +4 


1 

1 

II 

<N 

1 

II 


{x-ĩ;y-2). 

-{x-í) \x' = -x+ 2 

. ' 1 . Chọn B. 

-{y- 2) [y' = -y + 4 

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép đối xứng tâm ỡ(0;0) biến điểm 
M(—2; 3) thành điểm M' có tọa độ là: 

A. M'(-4;2). B. M'{ 2;-3). c. M'(-2;3). D. M'(2;3). 


Lời giải. Ta có IM' = (x 1 — ỉ;y'— 2), IM = 

x'-l = - 


Vì Đ l (m) = M' IM' = -IM o 


y'-2-- 


Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đốì xứng tâm ỡ(0;0) là 


x' = — X , , 

=> M'(2;—3). 

ỵ = -y [ J 


Chọn B. 

Câu 21. Phép đối xứng tâm l(a;b ) biến điểm A(l;3) thành điểm A'( 1;7). Tính tổng 


T = a + b. 

A. T = 4. 


B. T = 6. 


C.T = 7. 


a = ■ 


D. r = 8. 
1+1 


■ = 1 


Lời giải. Từ giả thiết, suy ra / là trung điểm của AA' 


b = Ị±l = 5 


=>r = 6. 


Chọn B. 

Câu 22. Phép đối xứng tâm ỡ(0,0) biến điểm A{m\—nì) thành điểm +' nằm trên 
đường thẳng x — y + 6 = 0. Tìm m . 

A. m = 3 . B. m = 4 . c. m = —3. D. m = — 4. 

Lời giải. Ta có AÍttr,— m) ——— *A'(—m;m). 

Do +' nằm trên đường thẳng x — y + 6 = 0 nên —m — m + 6 = 0 m = 3. Chọn A. 














Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (2;l). Thực hiện liên tiếp phép đốì 
xứng qua tâm o và phép tịnh tiến theo vectđ V = (l;2) biến điểm M thành điểm nào 
trong các điểm sau? 

A. A{ 1;3) . B. 5(2:0) . c. c(0;2). D. £>(-l;l). 

Lời giải. Phép đối xứng tâm 0(0;0) biến điểm M(2;l) thành điểm M'(—2; —l). 

Phép tịnh tiến theo vectđ v = (l;2) biến điểm M' thành điểm M" 

=*M'M" = v=>M"(-l\\) = D. Chọn D. 

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đưòng thẳng A:x + 2y — 3 = 0 và 
A': X — 2y — 7 = 0 . Qua phép đối xứng tâm /(l;—3), điểm M trên đường thẳng A 
biến thành điểm N thuộc đường thẳng A'. Tính độ dài đoạn thẳng MN. 

A. MN = 12. B. MN = 13. c. MN = 2sÌ3Ĩ. D. MN = aS. 

Lời giải. Lấy điểm M{2> — 2nv,m) thuộc A. 

Gọi N là ảnh của M qua phép đối xứng tâm /(1;—3)- >N(2m — \\—6 — rn). 

Vì N€ A' nên (2,m — 1) — 2(—6 — trì) — 7 = 0 m = — 1. 

Với m = -ỉ -♦M(5;-l), JV(-3;-5)- >MN = AsÍ5. Chọn D. 

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A: y + 2 = 0 và đường tròn 
(c):x 2 +y 2 =13. Qua phép đối xứng tâm /(l;0) điểm M trên A biến thành điểm 
N trên (c). Độ dài nhỏ nhất của đoạn MN bằng: 

A. 5. B. 6. c. 475. D. 472. 

Lời giải. Lấy điểm M(m;—2) thuộc A. 

Gọi N là ảnh của M qua phép đối xứng tâm /(l;0)->v(2 — m\2). 

Vì Ng(C) nên (2-mf +2 2 = 13<^> 


m = — 1 
m = 5 


Với m = — l=>M (— 1;—2),v(3;2) - *MN = a4Ĩ.. 

Với ffí = 5 => M(5;—2), v(—3;2)-> MN = 475 . 


Chọn D. 

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình X = 2 . 
Trong bốn đường thẳng cho bởi các phương trình sau đường thẳng nào là ảnh của d 
qua phép đối xứng tâm o ? 

A. x = —2. B. y = 2. c. x = 2. D. y = —2. 


Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm o là 


X ? = —X 

. Thay vào phương 

ý = -y 


trình đường thẳng d , ta được —x' = 2ox' = —2. Chọn A. 

Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d : 3x — 2y — 1 = 0. Ánh của 
đường thẳng d qua phép đối xứng tâm o có phương trình là: 

A. 3x+2y + l = 0. B. — 3* + 2y — 1 = 0. 

c. 3* + 2y-l = 0. D. 3*-2y-l = 0. 






Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm o là 


y' = -y 


. Thay vào phương 


trình đường thẳng d , ta được 3(— x') — 2(— y') — 1 = 0 — 3x'+2y'— 1 = 0. Chọn B. 

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đưòng thẳng d\x + y — 2 = 0. Tìm phương 
trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng tâm /(1;2). 

A. x + y + 4 = 0. B. x + y — 4 = 0. c. x—y + 4 = 0. D. V — y — 4 = 0. 

Lời giải. Qua phép đối xứng tâm đường thẳng biến thành đường thẳng song song 
hoặc trùng với nó nên suy ra d': X + y + c = 0. 

ĨA' = ~ĨẤ 
A’ ed' 

Từ IA' = —IA ->v4'(l;3) thay vào d' ta được 1 + 3 + c = 0 o c = —4 

- >d ': X + y — 4 = 0 . Chọn B. 

x' = 2 a — x 


Chọn A(l;l) thuộc d . Ta có £> ; (ấ) = Ấ'(x;y) 




Cách 2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm l(a;b ) là 

[y' = 2b — y 

Thay vào phương trình đường thẳng d ta được (2 — x') + {4 — y') — 2 = 0 

<*x'+y'- 4 = 0 . 

X = 2 —41 
y = l + t 


Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A: 


X = 2 — x' 
y = 4-y’’ 


Ánh của đường 


thẳng A qua phép đối xứng tâm /(—2;2) có phương trình là: 

A. X + 4y — 5 = 0. B. V + 4y — 6 = 0. c. 4x — y + l = 0. D. 4x — y —1 = 0. 
Lời giải. Đường thẳng A có phương trình tổng quát là X + 4y — 6 = 0. 


Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm ĩ (a;b ) là 


x' = 2a — X 
y' = 2b-y 


X = —4 — x' 
y = 4-y' 


Thay vào phương trình đường thẳng d ta được (—4 — *') + 4 (4 — y') — 6 = 0 


•<=> x'+4y'-6 = 0 . Chọn B. 

Cách 2. Nhận thấy /(— 2;2) Ễ A nên ảnh của đường thẳng A qua phép đối xứng tâm 
/ trùng với chính nó. Vậy ảnh của đường thẳng A qua phép đối xứng tâm /(—2;2) có 
phương trình là: x + 4y — 6 = 0 . 

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x — y + 4 = 0. Hỏi trong bốh 
đường thẳng cho bởi các phương trình sau đường thẳng nào có thể biến thành d qua 
một phép đốĩ xứng tâm? 

A. 2x + y — 4 = 0. B. X +y — 1 = 0. c. 2x — 2y + l = 0. D. 2x + 2y — 3 = 0. 

Lời giải. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng nó. Do đó chỉ có đáp án c thỏa mãn. Chọn c. 

Câu 31. Ánh của đường thẳng A:x — y — 4 = 0 qua phép đối xứng tâm l(a\b ) là 
đường thẳng A’: x — y+ 2 = 0 . Tính giá trị nhỏ nhất P min của biểu thức p = a 2 +b 2 . 

A. p mm = V2. B. p mm =Ệ. c. p mm =ị. Đ .p mỉn= -L. 










Lời giải. Chọn M (4;0) e A. 

Điểm đốì xứng của M qua tâm l{a\b ) là điểm M'(2a — A\2b). 
Điểm M'ẽA' nên (2a — 4) — 2b + 2 = 0 o- a — b = 1 o- a = b+\. 


Khi đó p = a 2 +b 2 =(b + lf+b 2 = 2b 2 +2b + \ = 2 


b + \ 
2 


2 2 


Dấu " = " xảy ra y$b = —^ - * a = \' Vậy R nun =j- Chọn c. 

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường tròn (c) là ảnh của 
đường tròn (c): (* — 3) 2 +(y + l) 2 = 9 qua phép đối xứng tâm ơ(0;0). 

A. (C'):{x-if +(y + íf =9. B. (C'): (x + 3) 2 +(y + l) 2 = 9. 

c. (C'):(*-3) 2 + (y-l) 2 = 9. D. (c) :(x + 3) 2 + (y-l) 2 = 9. 


Lời giải. Đường tròn (c) có tâm / (3; — 1) , bán kính R = 3. 

Gọi I' là điểm đối xứng của /(3; —l) qua tâm ơ(0;0),suyra /'(—3;l). 

Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách nên R ' = R = 3. 

Vậy đường tròn (c) có tâm /'(—3;l)., bán kính R'= 3 nên (c): (x + 3) 2 +(y —l) 2 = 9. 

Chọn D. 


Cách 2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm ơ(0;0) là 



x = —x' 

y = -y' m 


Thay vào (c) ta được (—3) 2 +(—y'+l) 2 = 9 (;C+3) 2 +(y'— l) 2 = 9. 

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đường tròn (c) là ảnh của 
đường tròn (c): X 2 + y 2 =1 qua phép đốì xứng tâm / (1; o). 

A. (C'):(x-2f +y 2 = 1. B. (C"):(x + 2) 2 +/ = 1. 

c. (C'):x 2 +(y + 2) 2 =1. D. (C'):x 2 +(y- 2) 2 =1. 

Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đốì xứng tâm / («; b ) là 


x' = 2a — X = 2 — X 
y' = 2b-y = -y 


x = 2 — 

y = -y 


. Thay vào (c) ta được [2-x'f +(—y'f = 1 <3- [x'~ 2) 2 + y ' 2 = 1. 


Chọn A. 

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) : (* — l) 2 + {y — 3) 2 = 16. Giả 
sử phép đối xứng tâm / biến điểm A(l;3) thành điểm B(a\b). Tìm phương trình của 
đường tròn (c) là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm I. 

A. (c'): (* — af + [y — bf = 1. B. (c'):(* — af +{y — b ) 2 = 4. 

c. (C')\(x-af +(y-b) 2 =9. D.(C'): (x-aý +{y-bf = 16. 

Lời giải. Theo giả thiết điểm 1;3) biến thành thành điểm B(ã)b ) qua phép đối 

2x I =X A +X B = a +1 
2y I =y A +y B =b + 3' 


xứng tâm / nên ta có 









Biểu thức tọa độ của phép đốì xứng tâm / là 


X ' = 2xị — X = a +1 — X 

y' = 2 yi -y = b + 3-y 


x = a + l — x’ 
y = b + 3-y'' 


Thay vào (c) ta được (a-x'f + (b-y') 2 = 16 (x'—a) 2 +(y'~b) 2 = 16. Chọn D. 

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn (c) và (c) có phương trình 
lần lượt là X 2 + y 2 — 4x — 4y + 7 = 0 và X 2 + y 2 -12v —8y + 51 = 0 . Xét phép đối xứng 
tâm / biến (c) và (c). Tìm tọa độ tâm I. 

A. 7(2;3). B. /(l;0). c. /(8;6). D. 7(4;3). 

Lời giải. Đường tròn (c) có tâm K (2;2). Đường tròn (c) có tâm K'{6]4). 

Tọa độ tâm đối xứng / là trung điểm của KK' nên suy ra /(4;3) . Chọn D. 

Câu 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình y 2 = X . Viết 
phương trình parabol ( p ') là ảnh của parabol (p) qua phép đốĩ xứng tâm / (l;0). 

A. (P'):y 2 =x-2. B. (P '): y 2 = -X + 2. 

c. (P’):y 2 =-x-2. D. (P'): y 2 = X + 2. 

ịx' = 2a — x = 2 — x 


Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đốì xứng tâm l(a;b) là 

[y' = 2b — y = —y 

=ỷ ’ .Thay vào (p) ta được (—y'ý=2 — x'<&(y'f=—x'+2. Chọn B. 

X 2 V 2 

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (EỊ có phương trình —1-^- = 1. Viết 
phương trình elip ( E ') là ảnh của elip (È) qua phép đối xứng tâm 7(l;0). 

(x — l ) 2 y 2 

A. (E'): — ’ + — = \. B. 


(x — l) 2 y 2 

L £" • . +^-=1. 

[ J 4 1 

c. (E') ^ X + l ^ +^- = 1 . 

v ’ 4 1 


(v —2) 2 V 2 

ỉ. £" ■ . +v = l- 

^ (.X + 2) 2 y 2 

D. £" ' ’ +v = l- 

v 7 4 1 


Lời giải. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm I (a; b) là 


x' = 2a — x = 2 — X 
y' = 2b-y = -y 

X = 2 — x' m s (2-^') 2 . (-T') 2 , ừ'-2) 2 , (—y') 2 

y = -y’ [ 7 4 1 4 1 


Chọn B. 

Câu 38. Cho tam giác ABC không cân. Hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của 
AB, AC . Gọi o là trung điểm của MN . Điểm A' đối xứng với A qua o . Tìm mệnh 
đề sai. 

A. AMA'N là hình bình hành. B. BMNA' là hình bình hành. 

c. B,c đối xứng với nhau qua A' . D. BMNA' là hình thoi. 

Lời giải. Chọn D. 















MO là đường trung bình của A AA'B - 
NO là đường trung bình của AAA'C 


A' đốĩ xứng với A qua o => o là trung điểm AA'. 

BA' // MN 
BA' = 2MO ' 
CA' // MN 
CA' = 2 MO 

B,A',C thẳng hàng =ỉ> A' là trung điểm BC . 



Do o đồng thòi là trung điểm của MN và AA' nên AMA'N là hình bình hành. 

Do BA' = MN và BA' II MN (MN là đường trung bình của AABC) nên BMNA' là 
hình bình hành. 

Do A' là trung điểm BC nên B, c đốì xứng với nhau qua A'. 

Không đủ điều kiện kết luận BMNA' là hình thoi. 

Câu 39. Cho hình bình hành ABCD (ABCD không là hình thoi). Trên đường chéo 
BD lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = ND . Gọi p, Q lần lượt là giao điểm của 
AN và CD ; CM và AB . Tìm mệnh đề sai. 

A. p và 0 đốì xứng qua o . 

B . M vầ N đối xứng qua o . 

c. M là trọng tâm tam giác ABC . 

D. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Lời giải. Chọn D. 

2 

Từ giả thiết suy ra DN = T DO , mà o là trung 

điểm AC =>■ N là trọng tâm A ACD . 

Mà AN cắt CD tại p => p là trung điểm CD. 

Tương tự, ta có: Q là trung điểm AB . 

• Do AQ // PC và AQ = PC => AQCP là hình bình hành => o là trung điểm của PQ 
=> p và Q đốì xứng qua o . 

• Do MO = NO = \ BD => o là trung điểm MN => M và N đối xứng qua o . 

6 

• Chứng minh tương tự =>■ M là trọng tâm tam giác ABC. 

• Tam giác ABC không phải là tam giác đều nên không đủ kết luận M là tâm đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Câu 40. Cho tam giác ABC có A, B cố định; điểm C di động trên đường thẳng d . 
Dựng hình bình hành AMBC . Quỹ tích điểm M là: 

A. ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm A. 

B. ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm B. 

c. ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm / với / là trung điểm AB. 

D. ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm / với / là trung điểm AC. 


Q 


B 



N 


M 


o 


D 


c 








Lời giải. M là ảnh của c qua phép đối 
xứng tâm / với / là trung điểm AB . 

Mà c di động trên đường thẳng d nên 
quỹ tích điểm M là ảnh của đường 
thẳng d qua phép đốì xứng tâm I. 
Chọn c. 



PHÉP QUAY 


o Bài 05 


1. Định nghĩa 

Cho điểm o và góc lượng giác a. Phép biến hình biến điểm o thành chính nó, 
biến mỗi điểm M khác o thành điểm M ' sao cho OM ' = OM và góc lượng giác 
(OM;OM') bằng a được gọi là phép quay tâm o góc a . 

• Điểm o được gọi là tâm quay, a được gọi là góc quay 
của phép quay đó. 

• Phép quay tâm o góc a thường được kí hiệu là Q {0a y 



Nhận xét 

• Chiều dưđng của phép quay là chiều dưúng của đưòng tròn lượng giác nghĩa là 
chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ. 



• Với k là số* nguyên ta luôn có: 

® Phép quay Q ị0 ĩk7r , là phép đồng nhất. 

® Phép quay Qị 0j ị2k+I)n) là phép đối xứng tâm o. 

2. Tính chất 

Tính chất 1 

Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Tính chất 2 

Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn 
thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường 
tròn cùng bán kính. 

C’ 











CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM 


Câu 1. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc a với 
a ^ kl-K ( k là một sô" nguyên)? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Chọn B. Điểm đó chính là tâm quay o . 

Câu 2. Cho tam giác đều tâm o. Với giá trị nào dưới đây của ip thì phép quay Q ị0 1 
biến tam giác đều thành chính nó? 


. 7T 

A. ip = --. 
3 


R_ 2n 

B. tp = — 

3 


c. <p-. 


3ĩt 

~ 2 ' 


D . <p = - 


ọ / v 2,7T 47ĩ 

Lời giải. Các góc quay đê biến tam giác đều thành chính nó là 0; -J-; -y-; 2n. 


Chọn B. 

Câu 3. Cho tam giác đều ABC. Hãy xác định góc quay của phép quay tâm A biến B 
thành c . 

A. tp = 30°. B. tp = 90°. 

c. ip= —120°. D. tp = 60° hoặc <p = -60°. 

Lời giải. Tam giác ABC đều BAC = 60°. 

Khi đó Q [a ^ ( B ) = c =>ip = ±60°. Chọn D. 

Câu 4. Cho tam giác đều tâm 0. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm 0 góc a với 
0 < a < 2 tt , biến tam giác trên thành chính nó? 



27T 47ĩ 

Lời giải. Chọn c. Do 0 < a < 2n nên ta có các góc quay 0; -y-. 

Câu 5. Cho hình vuông tâm o. Xét phép quay Q có tâm quay o và góc quay ip . Với 
giá trị nào sau đây của ip, phép quay <3 biến hình vuông thành chính nó? 


A. ifi - 


B. = Ị . 
y 4 


c. <p: 


D. <p = ^r . 
2 


t) , 7T 3tĩ 

Lời giải. Các góc quay đê biến hình vuông thành chính nó là 0; 7r; ~z~; 2n. 


Chọn D. 

Câu 6. Cho hình vuông tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a với 
0 < a < 2ĩĩ, biến hình vuông trên thành chính nó? 


A. 1. B. 2. c. 3. D. 4. 

Lời giải. Chọn D. Do 0 < a < 27r nên ta có các góc quay 0; 7r; 

Câu 7. Cho hình chữ nhật tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a với 
0 < a < 27T, biến hình chữ nhật trên thành chính nó? 


A. 0. B. 2. 


c. 3. D. 4. 


Lời giải. Chọn B. Do 0 < a < 2 tt nên ta có các góc quay 0; 7T. 

Câu 8. Cho hình thoi ABCD có góc ABC = 60° (các đỉnh của hình thoi ghi theo chiều 
kim đồng hồ). Ánh của cạnh CD qua phép quay Q,, là: 

Ị/í,60 1 



Vậy ảnh của AA’ là BB'. Chọn B. ^ 


Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại B và góc tại A bằng 60° (các đỉnh của tam 
giác ghi theo ngược chiều kim đồng hồ), về phía ngoài tam giác vẽ tam giác đều ACD. 
Ánh của cạnh BC qua phép quay tâm A góc quay 60° là: 

A. AD. 

B. AI với / là trung điểm của CD. 
c. CJ với J là trung điểm của AD. 

D. DK với K là trung điểm của AC. 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra ABC là nữa tam 
giác đều, do đó AC = 2AB. 

Xép phép quay tâm A góc quay 60°, ta có: 

• Biến B thành K\ 

• Biến c thành D. 

Vậy ảnh của BC là KD. Chọn D. 



Câu 11. Cho hai đưòng thẳng bất kỳ d và d '. Có bao nhiêu phép quay biến đường 
thẳng d thành đường thẳng íf'? 

A. 0 . B. 1 . c. 2. D. Vô số. 

Lời giải. Chọn D. Tâm quay là điểm cách đều hai đường thẳng. 

Câu 12. Cho phép quay Q 0 ;| biến điểm A thành điểm A' và biến điểm M thành 


điểm M '. Mệnh đề nào sau đây là sai? 
A. ÃM = A'M\ 



B. (OA,OA') = {OM,OM') = ip. 
D. AM = A'M'. 


Lời giải. Chọn A. Vì với góc quay khác kn r (ếễZ) thì hai vectơ AM và A'M' 
không cùng phưđng -> AM & A’M'. 


















Câu 13. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Phép quay Q [0 . ,j biến o thành chính nó. 

B. Phép đốì xứng tâm o là phép quay tâm o góc quay —180° . 
c. Nếu Ọ (0 9(r) (M) = M' (M*0) thì OM’>OM. 

D. Phép đối xứng tâm o là phép quay tâm o góc quay 180° . 

Lời giải. Chọn c. Vì phép quay bảo toàn khoảng cách nên OM' = OM. 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;0). Tìm tọa độ điểm A' là ảnh 


của điểm A qua phép quay tâm ỡ(0;0) góc quay —. 


A. A'( 0;-3). B. A'(0;3). 

Lời giải. Gọi A'(x;y). Ta có ọ, s (A) = A' <í=> 


c. A'(- 3;0). 
OA = OA' 


D. A'(2V3;2V3). 


ịoA,OA'Ỵ. 


7r • 
2 


Vì A(3;0)eOx -±—t i—> A'<EOy^A'(0;y).Mầ OA = OA' => \y\ = 3. 


Do góc quay ip = ^ => y > 0 . Vậy A'( 0;3). Chọn B. 

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;0). Tìm tọa độ điểm A' là ảnh 
của điểm A qua phép quay tâm ỡ(0;0) góc quay 

A. A'(-3;0). B. A'(3;0). c. A'( 0;-3). D. A’{- 

Lời giải. Chọn c. Tương tự như câu trên, để ý y < 0. 

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép quay tâm o biến điểm A ( 1;0) thành 
điểm A'(0;1). Khi đó nó biến điểm M(l; —l) thành điểm: 

A. M'(—1; —l). B. M'(l;l). c. M'(-l;l). D. M'(l;0). 

Lời giải. Từ giả thiết, kết hợp với hình vẽ 
ta thấy góc quay là —. 

Khi đó phép quay tâm o góc quay y biên 

điểm M(l; —l) thành điểm M'(l;l). 

Chọn B. 

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(2;0) và v(0;2). Phép quay 
tâm o biến điểm M thành điểm N , khi đó góc quay của nó là: 

A. <p = 30°. B. tp = 30° hoặc <p = 45°. 

c.<p = 90°. D. <p = 90° hoặc <p = 270°. 

Lời giải. Ta có M thuộc tia Ox , N thuộc tia Oy => íp = 90°. Chọn c. 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (l;l). Hỏi các điểm sau điểm nào là 

ảnh của M qua phép quay tâm o góc quay tp = 45° ? 

A. M[ (— 1; 1) . B. M' 2 (l;0). c. Mị (>/2;0). D. M' 4 (ũ; y/ĩ ) . 










Lời giải. Gọi M'[x'\y') là ảnh của M qua phép quay tâm o, góc quay 45° 


X ' = X cos a — y sin a 
y ' = X sin a + y cos a 




x' = l. cos 45 0 — 1. sin 45° 
y' = 1. sin 45° +1. cos 45° 


44 - 




M'(0;V2). Chọn D. 


Cách 2. Dùng hình vẽ. 

Tính được OM \fĩ và OM, Oy = 45°. 


Suy ra 


M' € Oy 
OM' = yJ2 


=>Af'(0;V2). 



Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đưòng thẳng a và b có phương 
trình lần lượt là 2x + y + 5 = {) và x — 2y — 3 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng 
này thành đường thẳng kia thì sô" đo của góc quay ự> (p <ip< 180°) là: 


A. 45°. B. 60°. c. 90°. D. 120°. 

Lời giải. Ta thấy hai đường thẳng a và b có phương trình 2x + y + 5 = 0 và 
X - 2y - 3 = 0 là vuông góc với nhau. Suy ra tp = 90°. Chọn c. 

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng a và b có phương trình 
lần lượt là Ax + 3y + 5 = 0 và X + ly — 4 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này 
thành đường thẳng kia thì số đo của góc quay ip (o < ip < 180° J là: 


A. 45°. B. 60°. c. 90°. D. 120°. 

Lời giải. Đường thẳng a : 4x + 3y + 5 = 0 có vectơ pháp tuyến n a = (4; 3). 

Đường thẳng b\x + ly~- 4 = 0 có vectơ pháp tuyến n b = (l;7). 

Góc a là góc tạo bởi a và b ta có 


cosa = 


cos \n a ,n b 


|4.1 + 3.7| 


V4 2 +3 2 Vl 2 +7 2 


42 

2 


= — ^a = 45° 


Vậy tp = 45°. Chọn A. 















PHÉP DỜI HÌNH 


o Bài 06 


1. Định nghĩa 

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Nhận xét 

• Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là 
những phép dòi hình. 

• Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dòi hình là một 
phép dòi hình. 

2. Tính chất 

Phép dòi hình: 

• Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các 
điểm; 

• Biến đưòng thẳng thành đưòng thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành 
đọan thẳng bằng nó; 

• Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó; 

• Biến đưòng tròn thành đưòng tròn có cùng bán kính. 

3. Khái niệm hai hình bằng nhau 

Định nghĩa 

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dúi hình biến hình này thành 
hình kia. 


CÃU HOI TRÁC NGHĨẸM 


Câu 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đưòng thẳng d có phưđng trình 
3x — y — 3 = 0 . Hỏi phép dòi hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng 
tâm /(1;2) và phép tịnh tiến theo vectơ V = (—2;l) biến đường thẳng d thành đường 
thẳng nào trong các đưòng thẳng sau? 

A. 3x — y + l = 0. B. 3x — y — 8 = 0. c. 3x — y + 3 = 0. D. 3x — y + 8 = 0. 

Lời giải. Gọi d' là ảnh của d qua phép đối xứng tâm Đ Ị , suy ra d' song song hoặc 
trùng với d nên d' :3x — y + c = 0 . 


Chọn A (1; o) € d . Ta có 


£ ) í (a) = A'(x;y)<^ 


IA' = -IA 
A'ed' 


Từ IA' = — IA —> A'(\]A) thay vào d' ta được 3.1 — 4 + c = 0 c = 1 —> d ': 3x — y + 1 = 0. 


Gọi d" là ảnh của d' qua phép tịnh tiến T-, suy ra d" song song hoặc trùng với d' 
nên d" : 3x — y + m = 0 . 

Chọn A'(l;4)ed'. Ta có T.{A') = A" & 


A'A" = V 
A" G d" 








Từ A'A" = v - >A"(— 1;5) thay vào d" ta được 3.(— 1) — 5 + m = 0 <í=> m — 8 . 

Vậy d" : 3x - y + 8 = 0 . Chọn D. 

Câu 2 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) : (x — l) 2 + {y + 2) 2 = 4. Hỏi 
phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và 
phép tịnh tiến theo vectđ V =(2;3) biến (c) thành đường tròn nào trong các đường 
tròn có phương trình sau? 

A.,x 2 +y 2 =A. B. (x — 2) 2 +(y — 6) 2 = 4. 

c. (x-2) 2 +(y-3) 2 =4. D. (x-ỉf +(y-lf =4. 

Lời giải. Đường tròn (c) có tâm /(1;—2) và bán kính R = 2. 

Phép dời hình biến (c) thành (c') - *{c r ) có tâm K và bán kính R'= R = 2. 

• 2 ( 1 ;— 2)———>22 (— 1 ;— 2 ). 

Vậy (<?'): (x-l) 2 +(y-l) 2 =4. Chọn D. 

Câu 3 Hợp thành của hai phép tịnh tiến là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Lời giải. Hợp thành hai phép tịnh tiến là một phép tịnh tiến có vectơ tịnh tiến bằng 
tổng hai vectơ tịnh tiến của hai phép đã cho. Chọn c. 

Câu 4 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ 
V và phép đối xứng tâm I là phép nào trong các phép sau đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép đồng nhất. D. Phép tịnh tiến. 



Câu 5 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai 
đường thẳng song song là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 


c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay, góc quay khác 7T. 


Lời giải. Chọn c. Vectơ tịnh tiến là 2HK 
với H, K lần lượt nằm trên trục của phép 



A*+t: 

thứ nhất và phép thứ hai sao cho HK vuông 
góc với các trục đó. 

'Ả' " L 

K 



d d’ 









Câu 6 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đốì xứng qua hai 
đường thẳng vuông góc với nhau là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục B. Phép đối xứng tâm 

c. Phép tịnh tiến c. Phép quay, góc quay khác 7T. 

Lời giải. Chọn B. Tâm đối xứng là giao điểm của hai trục đối xứng. 

Câu 7 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai 
đường thẳng cắt nhau (không vuông góc) là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục B. Phép đối xứng tâm 

c. Phép tịnh tiến D. Phép quay, góc quay khác 7T. 

Lời giải. Chọn D. Tâm quay là giao điểm 
của hai trục đôi xứng. Góc quay bằng hai lần 
góc tạo bởi hai trục đối xứng. 


Câu 8 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đôi xứng tâm là 
phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đôl xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. c. Phép quay. 

Lời giải. Chọn c. Tịnh tiến theo vectơ 
V = 200 ' với o là tâm của phép đôl xứng 
thứ nhất, 0' là tâm của phép đối xứng thứ A 

hai. 

Câu 9 Cho hình chữ nhật ABCD tâm 0 với M, N lần lượt là trung điểm AB và 
CD. Hỏi phép dời hình có được bằng các thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectd 
AB và phép đôl xứng trục BC là phép nào trong các phép sau đây? 

A. Phép đối xứng tâm M. B. Phép đối xứng tâm N. 

c. Phép đôi xứng tâm o. D. Phép đôl xứng trục MN. 

Lời giải. Ta có 

A —^—> B —^ 

B E A 

c F D 

D c c 

Dựa vào sơ đồ ta thấy A, B hoán đổi vị 

trí; CD hoán đổi vị trí. Chọn D. 

Câu 10. Cho hình vuông ABCD tâm o. Gọi Q là phép quay tâm A biến B thành 
D, Đ là phép đối xứng trục AD. Hỏi phép dời hình có được bằng các thực hiện liên 
tiếp phép quay Q và phéo đối xứng trục AD là phép nào trong các phép sau đây? 

A. Phép đối xứng tâm D. B. Phép đối xứng trục AC. 

c. Phép đôl xứng tâm o. D. Phép đôl xứng trục AB. 




A" 












Lời giải. Phép quay tâm A biến 

B thành D , suy 

F 

A 

B 

ra góc quay a = 

-90°. Ta có 








4 

Q . Á Đ ad 








/1 

B 

> /1 

D 

D 







c 

E 

c 

E 

D 

c 

D 

F 

B 








Từ hình vuông ABCD biến thành hình vuông ADCB. Nhận thấy có hai điểm không 
đổi vị trí là A và c nên suy ra đây là phép đối xứng trục AC . Chọn B. 




PHÉP VỊ Tự 


o Bài 07- 

1. Định nghĩa 

Cho điểm o và số k ^ 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M ' sao 
cho OM' = kOM được gọi là phép vị tự tâm o tỉ số k. 

Phép vị tự tâm o tỉ sô" k thường được kí hiệu là V Ị0 k] . 

M’ 

P’ 



Nhận xét 

• Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 

• Khi k = \, phép vị tự là đồng nhất. 

• Khi k = —\, phép vị tự là phép đốĩ xứng tâm. 




2. Tính chất 

Tính chất 1 

Nếu phép vị tự tỉ sô" k biến hai điểm M, N tùy ý theo thứ tự thành M', N' thì 
M'N' = kMN và M'N' = \k\.MN. 

Tính chất 2 

Phép vị tự tỉ sô" k : 

• Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các 
điếm ấy; 

• Biến đưòng thẳng thành đưòng thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành 
tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng; 

• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó; 

• Biến đưòng tròn bán kính R thành đưòng tròn bán kính \k\.R. 







CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


Câu 1. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự biến d 
thành đường thằng d ' ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Chọn A. Vì qua phép vị tự, đường thẳng biến thành đường thẳng song song 
hoặc trùng với nó. 

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song d và d '. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ sô" 
k = 2ữ biến đưòng thẳng d thành đường thẳng d ' ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Lấy hai điểm A và A’ tùy ý trên d và d’. Chọn điểm o thỏa mãn 
OA ' = 20 OA . Khi đó phép vị tự tâm o tỉ sô" k = 20 sẽ biến d thành đưòng thẳng d '. 
Do A và A' tùy ý trên d và d' nên suy ra có vô sô"phép vị tự. Chọn D. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng song song d và d' và một điểm o không nằm trên 
chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm o biến đưòng thẳng d thành đường thằng d' ? 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Kẻ đường thẳng A qua o , cắt d tại A và cắt d' tại A'. 

Gọi k là sô" thỏa mãn OA ' = kOA . 

Khi đó phép vị tự tâm o tỉ sô" k sẽ biến d thành đường thẳng d'. 

Do k xác định duy nhất (không phụ thuộc vào A) nên có duy nhất một phép vị tự. 

Chọn B. 

Câu 4. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d '. Có bao nhiêu phép vị tự biến mỗi 
đường thẳng thành chính nó. 

A. 0. B. 1. c. 2. D. Vô sô". 

Lời giải. Chọn D. Tâm vị tự là giao điểm của d và d' . Tỉ sô" vị tự là sô" k khác 0. 

(hoặc tâm vị tự tùy ý, tỉ sô" k = 1 - đây là phép đồng nhất) 



R' 

Lời giải. Chọn c. Phép vị tự có tâm là o , tỉ sô" vị tự k = ±-V-. 




Lời giải. Ta có V m (M) = M'< - >0M'= kOM - >OM = ịũM' (k^o). Chọn A. 

Câu 13. Phép vị tự tâm o tỉ số —3 lần lượt biến hai điểm A, B thành hai điểm 
c, D . Mệnh đề nào sau đây đúng? 


A. AC = -3BD. B. 3 AB = DC. c. AB = -3CD. D .AB = ịcD. 

3 

Lời giải. Ta có V (0 _ẬA) = C< - >ÕC = -3ÕẤ và V (0 _ẬB) = D< - >ÕD = -3ÕB. 

Khi đó ỠC-ỡB = -3ỊÕ4-Õsj<^^C = -3Ã4<^Z?C = 3Zs. Chọn B. 



Lời giải. Do D là trung điểm BC nên AD là đường trung tuyến của tam giác ABC. 


Suy ra GD = — ]-GA - >v, . (A) = D . Vậy k = — -ị- . Chọn D. 

2 Ịc,-i) v ; ‘ 2 

Câu 16. Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi A\ B\ C' lần lượt là trụng điểm 
của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC . Khi đó, phép vị tự nào biến tam giác 
A'B'C' thành tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số k = 2. B. Phép vị tự tâm G , tỉ sô" k = —2. 

c. Phép vị tự tâm G , tỉ sô" k = —3. D. Phép vị tự tâm G , tỉ sô" k = 3. 












A 


Lời giải. Theo giả thiết, ta có 

V {G ,. 2] ự) = A 
V(o,-ẬC') = C 

Vậy hị G _ 2 j biến tam giác A'B'C' thành tam giác ABC . 

Chọn B. 


GA = -2GA' 
GB=-2GB' 
GC = -2GC' 



Câu 17. Cho hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và CD thỏa mãn AB = 3 CD. 
Phép vị tự biến điểm A thành điểm c và biến điểm B thành điểm D có tỉ sô" k là: 

A. k = 3. B. k = -\. c. k = ị. D. k = -3. 

3 3 


Lời giải. Do ABCD là hình thang có AB II CD và AB = 3CD suy ra AB = 3 DC. 
Giả sử có phép vị tự tâm o, tỉ sô" k thỏa mãn bài toán. 

• Phép vị tự tâm o, tỉ sô" k biến điểm A -> c suy ra oc = kOA (l). 

• Phép vị tự tâm o, tỉ sô" k biến điểm B - > D suy ra OD = kOB (2). 


Từ (1) và (2), suy ra oc-OD = kịũA-OB^ DC = kBA ^ AB =-^DC. 

Mà AB = ĨDC suy ra — Ặ = 3 <í=> k = . Chọn B. 

k 3 


Nhận xét. Tâm vị tự là giao điểm của hai đường chéo trong hình thang. Bạn đọc cũng 
có thể chứng minh bằng hai tam giác đồng dạng. 

Câu 18. Cho hình thang ABCD , với CD = — ^ AB . Gọi I là giao điểm của hai đường 

chéo AC và BD . Xét phép vị tự tâm I tỉ sô" k biến AB thành CD . Mệnh đề nào sau 
đây là đúng? 

A. k = -ị. B. k = ị. c. k = -2. D. k = 2. 

2 2 


Lời giải. Từ giả thiết, suy ra 


v ụ,k){ A ) = c ịlC = kIA 
Vụ,k){B) = D^\ĩD = kĨB' 


Suy ra ID — IC = k[lB — IA^ <í=> CD = kAB. Kết hợp giả thiết suy ra k = — Chọn A. 

Câu 19. Xét phép vị tự Fj í3) biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Hỏi chu vi 

tam giác A'B'C' gấp mấy lần chu vi tam giác ABC . 

A. 1. B. 2. c. 3. D. 6. 

Lời giải. Qua phép vị tự Pj í3 j thì A'B’ — 3AB, B'C' = 3BC, C' A' = 3CA. 

Vậy chu vi tam giác A'B'C' gấp 3 lần chu vi tam giác ABC . Chọn c. 

Câu 20. Một hình vuông có diện tích bằng 4. Qua phép vị tự Vụ _ 2) thì ảnh của hình 

vuông trên có diện tích tăng gấp mấy lần diện tích ban đầu. 

A. ị. B. 2. c. 4. D. 8. 

2 

Lời giải. Từ giả thiết suy ra hình vuông ban đầu có độ dài cạnh bằng 2. 










Qua phép vị tự Vự _ 2) thì độ dài cạnh của hình vuông tạo thành bằng 4, suy ra diện 
tích bằng 16. Vậy diện tích tăng gấp 4 lần. Chọn c. 

Câu 21. Cho đường tròn (ơ;3) và điểm / nằm ngoài (ơ) sao cho 01 = 9. Gọi (ơ';£') 
là ảnh của (ơ;3) qua phép vị tự Fj /5) .Tính R'. 

A. R' = 9. B.R' = ị. c. £' = 27. D. £' = 15. 

3 


Lời giải. Ta có R' = \k\.R = 5.R = 5.3 = 15. Chọn D. 

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự tâm /(2; 3) tỉ sô" k = -2 biến 
điểm M(—7;2) thành điểm M’ có tọa độ là: 

A. (—10;2) B. (20;5) c. (18;2) D. (-10;5) 


Lời giải. Gọi M'(x\ỳ). Suy ra IM = (—9; —l), IM' = (x — 2;y — 3). 


Ta có V ự _ẬM) = M'^IM' = -2IM- 


x — 2- 


-2.(-9) 
y-3 = -2.(-l) 




X = 20 
y = 5 : 


M'(20;5). 


Chọn B. 

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự V tĩ số k = 2 biến điểm 
A[ 1 ;— 2 ) thành điểm A’(— 5; 1 ) . Hỏi phép vị tự V biến điểm £( 0 ; 1 ) thành điểm có tọa 
độ nào sau đây? 


A. (0;2). B. (12;— 5 ). 

c. (— 7;7). 

D. ( 1 1; 6). 

Lời giải. Gọi B'[x\y) là ảnh của B qua phép vị tự V. 

Suy ra A'B’ = (x + 5;y- 1 ) và AB = [— 1; 3 ). 

Theo giả thiết, ta có A'B' = 2AB <=!■ 

(x + 5 = 2.(— 1 ) 
y- 1 = 2.3 

X = —7 ,, ,, 

.Chon c. 

[y = 7 


Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A( 1;2), £(— 3;4) và /(l;l). Phép 

vị tự tâm / tỉ số k = — ị- biến điểm A thành A', biến điểm B thành B’. Mệnh đề 

3 

nào sau đây là đúng? 


A. A'B' = AB. B. A'B' = 


4 


. D. A'B' = {- 4;2). c. A'B'= 2 V 5 . 


. Chọn B. 


Lời giải. Ta có AB = (—4; 2 ). 

Từ giả thiết, ta có A'B' = — ^AB = — ị 

3 [3 3 

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M(4;6) và M'(— 3; 5 ) . Phép vị tự 

tâm / , tỉ sô" k = \ biến điểm M thành M '. Tìm tọa độ tâm vị tự I. 

2 ■ 

A. 7(-4;10). B. /(ll;l). c. /(l;ll). D. /(-10;4). 

Lời giải. Gọi /(*;y). Suy ra IM = (4 — x;6 — y), IM' = (—3 — x\5 — y). 
















Ta có V, u (M) = M'&IM' = ịlM& 

H) 2 


-3-x = ụ4-x) 
5-y = ị(6-y) 


<í=> 


X = —10 
ỵ = 4 


- /(—10;4). 


Chọn D. 

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm /(—2; — 1), M(l;5) và M'(—l;l). 

Phép vị tự tâm / tỉ sô" & biến điểm M thành M'. Tìm k. 

A. k = ị. B. k = ~. c. jfc = 3. D. * = 4. 

3 4 

Lời giải. Ta có IM' = (l;2), IM = (3;6). 


Theo giả thiết: 


(M) = M' <í=> IM' = klA <=> 


1 = k .3 , 1 

" „ <í=> k = 4 . 

2 = k.ố 3 


Chọn A. 


Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đưòng thẳng d\2x + y — 3 = 0. Phép vị tự 
tâm o, tỉ sô" k = 2 biến cf thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương 
trình sau? 

A. 2x + y + 3 = 0. B. 2x + y — 6 = 0. c. 4x — 2y — 3 = 0. D. 4x + 2y — 5 = 0. 


Lời giải. Ta có Pị 02 ) : d d' 
Chọn y4(0;3)eíf. Ta có P| 02 j 


■>J // íf' nên d ': 2v + y+ c 


(A) = A' 


ƠA' = 2ƠA 
A’&d’ 


0 (c — 3 do & ^ 1). 


Từ ỡ/4' = 20/4 - >A'( 0;6). Thay vào cf’ ta được íf: 2# + y — 6 = 0. Chọn B. 

Cách 2. Giả sử phép vị tự Pị 02 j biến điểm M(x;y) thành điểm M'[x'\y'). 


Ta có OM' = 20M & 


x' = 2x 
y’ = 2y : 


X = ■ 


y = 


Thay vào d ta được 2.^- + ^--3 = 0 2x'+y'— 6 = 0. 

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng A:* + 2y —1 = 0 và điểm 
/(l;0). Phép vị tự tâm / tỉ sô" k biến đường thẳng A thành A’ có phương trình là: 


A. x — 2y + 3 = 0. B. x + 2y — 1=0. c. 2x—y + ỉ = 0. D. * + 2y + 3 = 0. 

Lời giải. Nhận xét. Mới đọc bài toán nghĩ rằng đề cho thiếu dữ kiện, cụ thể không 
cho k bằng bao nhiêu thì sao tìm được A 1 . 

Để ý thấy IễA do đó phép vị tự tâm / tỉ sô" k biến đường thẳng A thành A ’ trùng 
với A , với mọi k^ữ. Chọn B. 

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng Aj, A 2 lần lượt có 
phương trình X — 2y + l = 0, x — 2y + 4 = ữ và điểm /(2;l). Phép vị tự tâm / tỉ sô" k 
biến đường thẳng Aj thành A 2 . Tìm k . 

A. k = \. B. k = 2. c. k = 3. D. k = 4. 

ĨB = kĩẤ 
BễA 2 


Lời giải. Chọn A(l;l) e Aj. Ta có Vị It }(Â) = B[x;y) 














Từ IB = klA - >B(2-k;ỉ). 

Do Bg A, nên (2 — k) — 2.1 + 4 = 0 4=> k = 4. Chọn D. 

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c): (x — l) 2 + (y — 5) 2 =4 và 
điểm /(2;—3). Gọi (c) là ảnh của (c) qua phép vị tự tâm / tỉ sô" k = —2. Khi đó 
(C') có phướng trình là: 

A. (x — 4) 2 + (y+ 19) 2 = 16. B. (x — 6) 2 +(y + 9) 2 = 16. 

c. (* + 4) 2 +(y-19) 2 =16. D. (* + 6) 2 +(y + 9) 2 = 16. 


Lời giải. Đưòng tròn (c) có tâm ẴT(l;5) và bán kính R = 2. 


Gọi K'{x]y) = v ụ _ 2) {K)& IK' = -2IK & 


x — 2 = —2(1 — 2) 
y + 3 = —2(5 + 3)' 


X = 4 
y = -19 = 


• ẴT'(4; —19) là 


tâm của đường tròn (c). 

Bán kính R' của (c) là R'= \k\.R = 2.2 = 4. 
Vậy (C'): (* -4) 2 +(y + 19) 2 = 16 . Chọn A. 




PHÉP ĐỔNG DẠNG 


o Bài 08 


1. Định nghĩa 

Phép biến hình F được gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k > 0 ) nếu với hai điểm 
M, N bất kì và ảnh M\ N' tương ứng của chúng ta luôn có M'N' = kMN. 

B 


AN c 

Nhận xét 

• Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1. 

• Phép vị tự tỉ sô' k là phép đồng dạng tỉ sô' \k\. 

2. Tính chất 

Phép đồng dạng tỉ sô' k : 

• Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các 
điếm ấy; 

• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành 
đọan thẳng; 

• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó; 

• Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR. 

3. Hình đồng dạng 

Định nghĩa 

Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép đồng dạng biến hình 
này thành hình kia. 




CẢU HOI TRÁC NGHIỆM 


Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Phép dời hình là phép đồng dạng. B. Phép vị tự là phép đồng dạng, 
c. Phép đồng dạng là phép dời hình. D. Phép vị tự không phải là phép dời hình. 
Lời giải. Khi k ^ 1 thì phép đồng dạng không là phép dời hình. Chọn c. 

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. 

B. Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng, 
c. Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng. 

D. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. 

Lời giải. Chọn D. Ví dụ hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = 4 và hình chữ nhật 


MNPQ có MN = 3, MQ = 5 . Khi đó không tồn tại sô' thực k để thỏa 


MN = kAB 
MQ = kAD ’ 







Câu 3. Cho tam giác ABC và A'B'C' đồng dạng với nhau theo tỉ sô" k . Mệnh đề nào 
sau đây là sai? 

A. k là tỉ sô" hai trung tuyến tương ứng 

B. k là tỉ sô" hai đường cao tương ứng 
c. k là tỉ sô" hai góc tương ứng 

D. k là tỉ sô" hai bán kính đường tròn ngoại tiếp tương ứng 
Lời giải. Chọn c. Vì hai tam giác đồng dạng thì các góc tương ứng luôn bằng nhau. 
Câu 4. Mọi phép dời hình cũng là phép đồng dạng với tỉ sô" k bằng: 

A. k = \. B. k = —\. c.k = 0. D. k = 2. 

Lời giải. Tính chất: Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ sô" k = \. Chọn A. 

Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ sô" k = 1 . 

B. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng 
với nó. 

c. Phép vị tự tỉ sô" k là phép đồng dạng tỉ sô" \k\. 

D. Phép đồng dạng bảo toàn độ lớn góc. 

Lời giải. Chọn B. Vì có thể hai đường thẳng đó cắt nhau nữa. 

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M (2;4). Phép đồng dạng có được bằng 


cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ sô" k = 


Ị_ 

2 


và phép đôi xứng qua trục Oy 


sẽ biến M thành điểm nào trong các điểm sau: 

A. (1;2) B. (— 2 ;4) c. (—1;2) 

Lời giải. Gọi M'{x'\y') = v. (M)< - >ÕM' = ^-ỠM=> 


X = 1 
y = 2 


D. (l;-2) 
—>M'(l;2) 


———>M"(—1;2). Chọn c. 

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình 
x + y — 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có 

được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm /(— 1; — l) tỉ sô" k = ị và phép quay 

tâm o góc —45°. 

A. y = 0. B. X = 0. c . y = x. D. y = —x. 

Lời giải. Gọi d x là ảnh của d qua phép vị tự tâm I (—1; —l) tỉ sô" k = \~. 


Vì d ỉ song song hoặc trùng với d nên phương trình của nó có dạng x + y + c = 0 . 
Lấy M(l;l) thuộc d. 


Gọi M'{x'\y') = v. „(M)< -= 


* + l = ị(l + l) 

■ ->M'(0;0) thuộc d v 

y + l = i(l + l) 


Vậy phương trình của d x là X + y = 0 . 










Ánh của dị (đường phân giác góc phần tư thứ hai) qua phép quay tâm o góc —45° là 
đường thẳng Oy. Vậy phương trình của d' là X = 0 . 

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (c) có phương trình 
(* — 2) 2 +{y- 2) 2 = 4. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp các phép 

vị tự có tâm o tỉ sô" k = \ VÍ1 phép quay tâm o góc 90° sẽ biến (c) thành đường 

tròn nào trong các đường tròn sau? 

A. (x-2f+(y-2f =1. B. (*-l) 2 +{y-lf = 1. 

c. (x + 2) 2 +(y-l) 2 =1. D. (v + l) 2 + (y — l) 2 = 1. 

Lời giải. Đường tròn (c) có tâm I (2;2), bán kính R = 2. 

Suy ra phép vị tự Vị J, biến (c) thành (c') tâm /'(l;l), 

(°'v 

bán kính R' — 1. 

Phép quay Ọ| O90 „j hiến (c') thành {c") có tâm /"(— l;l), 
bán kính R " = R ' = 1. 

Vậy phương trình đường tròn [c") là (* + l) 2 +(y — l) 2 = 1. Chọn D. 

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(— 2; — 3) và B( 4;l). Phép đồng 

dạng tỉ sô" k = — biến điểm A thành A f , biến điểm B thành B'. Tính độ dài A'B'. 

2 



A. A'B' 


B. A'B' = >/52. c .A'B' = ^Ẹ-. D. A'B' = j5Ồ. 

2 2 

Lời giải. Phép đồng dạng tỉ sô" k = ^ biến điểm A thành A 1 , biến điểm B thành B' 

1 J(4 + 2) 2 +(l + 3) 2 752 

nên ta luôn có (theo định nghĩa) A B =^-AB = —-—--= _ . Chọn A. 

2 2 2 

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (c) và (c') có phương 
trình X 2 +y 2 ~4y — 5 = 0 và X 2 + y 2 -2x + 2y - 14 = 0. Gọi ịc') là ảnh của (c) qua 
phép đồng dạng tỉ sô" k, khi đó giá trị k là: 


4 _ 3 9 

A. k = -~. B. * = 4 . c.k=i~. 

3 4 16 


D.* = £ 
9 


Lời giải. Đường tròn (c) có bán kính R = 3. Đường tròn (c ; ) có bán kính = 4. 


^ t R' 4 

Suy ra tỉ sô đổng dạng k = ^r = -^. Chọn A. 

?? 3 












